


DÒNG ĐỜI VỎ TẬN 





Thích Tri Siêu 


THÍCH TRÍ SIÊU 


Dòng đời vô tận 


2010 


Mục lục 


Lời tựa 

Bố thí máu 

Thấy vậy mà không phải vậy 
Bát nhã, tánh không 

Không có aI 

Thuyền không người 

Tánh không 

Duy tâm sở hiện 

Xe ủi lô 

Đổi đài trong tâm 

Hãy bước ra ngoài cảm thọ 
Giây phút hiện tại đẹp tuyệt vời? 
Giây phút hiện tại đẹp tuyệt vời! 
Giá trị đạo đức 

Buông xả gánh nặng 

Giới luật 

Thước đo người tu 

Nguyên nhân khổ đau I 

Hai loại muốn 

Nguyên nhân khổ đau 2 
Hạnh phúc xả ly 

Chất chứa 

Tranh chấp 

Chỉ vì một con gà 

Thương ghét 

Tâm thích nếm mùi 


Nghề vợ chồng 

Mẹ chồng nàng dâu 

Giúp kẻ thù 

Thuyết pháp và nghe pháp 
Ăn chim trĩ 

Tứ động tâm 

Thần tượng sụp đồ 

Quy y nhị bảo 

Cái gì quý giá hơn? 

Tái ông mắt ngựa 

Lòng tin 

Xuống địa ngục 

Đừng quên cái chính 

Quả báo hiện đời 

Phước đức và công đức 
Hồi hướng là bố thí 

Ghim trong lòng 

Không phải lỗi tại tôi 
Nhìn lỗi người 

Nghĩ xấu là tự hại mình 
Năng lực cầu nguyện 
Tâm như máy vi tính 

Sợ ma 

Ngoại cảm 

Du hành ngoài thể xác 
Bước tới cái chết 

Dính mắc 

Cần thận tâm sân khi chết 
Theo ý người chết hay người sống? 


Bên kia cửa tử 
AI chết ? 
Sách tham khảo 


Lời tựa 


Con người còn sống là còn nhiều chuyện để 
làm, để nói, và suy nghĩ. Ngay cả sau khi chết, sự 
sống vẫn tiếp tục dưới nhiều hình thức khác. Dù 
tu chứng đến thành Phật hay Bồ tát thì các ngài 
vẫn có chuyện để làm, đó là tiếp tục ra vào sinh tử 
độ sinh, và công việc đó không bao giờ châm dứt. 
Mạng sống của con người có ngày chấm dứt 
nhưng sự sống và dòng đời trôi chảy bắt tận. 


Mong tập sách này sẽ đem lại cho bạn đọc 
nhiêu lợi ích. 


Ta Bà, tháng I năm 2010 


Thích Trí Siêu 


Bô thí máu 


Trong kinh Hiền Ngu, có kể chuyện tiền thân của 
Phật là thái tử Ma Ha Tát Đỏa đi vào rừng thấy một 
con hồ mẹ và hai hỗ con đang chết đói, thái tử động 
lòng thương nên hy sinh thân mạng, tự lấy cây nhọn 
đâm vào cô họng cho máu phọt ra để mấy mẹ con hỗ 
liễm và sau đó ăn thịt ngài. 

Đạo Phật là đạo từ bi và trí huệ, và trong hai cái này 
thì từ bi cần trước. Tu hành mà chỉ lo trau dỗi kiến 
thức, bỏ xót lòng từ bị thì không đúng tôn chỉ đạo 
Phật. Vì nhờ có lòng từ bị thương chúng sinh trôi lăn 
trong sinh tử với khổ sinh, già, bệnh, chết, mà thái tử 
Siddharta mới xuất gia tu hành và giác ngộ thành 
Phật. Động cơ xuất gia của ngài là lòng đại bi và 
thành tựu của ngài là trí tuệ (giác ngộ). 


Một hành giả đại thừa phát tâm theo Bồ tát đạo cần 
phải tu tập sáu ba la mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, 
tỉnh tấn, thiền định, trí huệ. Trong sáu ba la mật, ta 
có thể gom lại thành ba nhóm: làm lành, lánh dữ, và 
thanh lọc tâm ý. 

Bồ thí = làm lành 

Trì giới, nhẫn nhục = lánh dữ 

Thiên định, trí huệ = thanh lọc tâm ý 

Tinh tấn áp dụng cho cả ba phần trên. 


Trong các việc lành, bố thí đứng hàng đầu, động cơ 
của sự bố thí là lòng từ bi, muốn chia xẻ và cứu giúp 
người khác. Chính đức Phật đã trải qua vô lượng kiếp 
thực hành bố thí đầu, mắt, tay, chân, vợ con, nhà cửa, 
thành quách, v.v... 


Bồ thí có hai loại: ngoại thí và nội thí. 


Ngoại thí là bố thí những đồ vật mình có bên ngoài 
như tiền bạc, nhà cửa, đồ ă ăn, thức uống, v.v... để cứu 
kẻ khác qua cơn nghèo đói. 


Nội thí là bố thí những thứ bên trong thân thể của 
mình như đâu, mắt, tay, chân, thận, gan, v.v... đê cứu 
sông mạng người. 


Giữa hai sự bố thí thì nội thí khó làm hơn ngoại thí, 
vì người ta có thê cho tiền bạc, của cải nhưng không 
ai dám cho đầu, mắt, tay, chân, nội tạng. Chúng ta 
vẫn thường nghe nói trong kinh đức Phật đã từng bố 
thí như vậy trong nhiều kiếp, chăng lẽ chúng ta 
không bao giờ thực hiện được nội thí hay sao? Có 
hai cách nội thí mà chúng ta có thê làm được là: 
Hiến máu 

Làm giấy hiến các bộ phận trong cơ thể sau khi mình 
chêt. 


1/ Bố thí máu 


Danh từ ngoài đời gọi là hiên máu hay cho máu. Đây 
là cách nội thí dê làm nhât, không tôn đông xu nào 
mà công đức vô lượng vì nó cứu sông mạng người, 


và người cho máu cũng không sụt mất ký lô nào, chỉ 
sau vài giờ là lượng máu trong người được tái thiết 
trở lại. Ngoài ra ở Âu Mỹ, người cho máu còn được 
cơ sở y tế báo cáo tự động, miễn phí về sự thử 
nghiệm mu. 


Có nhiều người thích làm việc phóng sinh như thả 
tôm, cá, chim, giun, dễ, v.v... Đây là một việc rất tốt, 
cứu mạng nhiều chúng sinh nhỏ bé sắp bị giết. 

Nhưng không bằng so với công đức của sự bố thí 
máu, bởi vì phóng sinh thuộc về ngoại thí, trong khi 
cho máu thuộc về nội thí. Cứu mạng 1000 con cá 
không bằng cứu mạng một người, vì con người là loài 
tiến hóa và có khả năng tu hành giải thoát nhiều hơn 
các loài thú khác. 


Trong Kinh 42 chương, đức Phật dạy "Đãi 100 người 
ác ăn không bằng đãi một người thiện ăn. Đãi 1000 
người thiện ăn, không bằng đãi một người trì ngũ giới 
ăn. Đãi 10.000 người trì ngũ giới ăn, không bằng 
cúng dường cho một vị Tu đà hoàn ăn...". Đoạn kinh 
này cho ta thấy công đức của sự bồ thí nhiều hay ít 
tùy thuộc vào đối tượng. Nếu đối tượng bố thí là 
người đạo đức, tu hành, có trình độ tiễn hóa cao thì 
công đức bố thí càng tăng trưởng. Như vậy thì cứu 
sống 1000 tôm cá không bằng cứu sống một mạng 
người. 


Hàng ngày trên thế giới luôn xảy ra tại nạn, và trong 
nhà thương có rất nhiều trường hợp cần phải mồ như 


10 


nghẹt tim, ung thư, xơ gan, tai biến mạch máu, v.v... 
Khi mỗ thì chắc chắn mắt nhiều máu, có bác sĩ giỏi 
mà không có máu tiếp cho bệnh nhân thì họ cũng 
chết. Do đó hiến máu là cách cứu sống mạng người 
hay nhất và dễ làm nhất. Nếu muốn cho máu thì bạn 
nên liên lạc các nhà thương là nơi lúc nào cũng cần 
máu. Ngoài ra ai dám bảo đảm là trong suốt cuộc đời 
chúng ta (hoặc người thân của ta) sẽ không bao giờ 
phải vào nhà thương và năm trên bàn mồ. Khi lâm 
vào hoàn cảnh như vậy thì ta mới thấy mình rất cần 
máu của những người khác hiến tặng. Nếu mình biết 
thọ nhận của người thì tại sao lại không biết bố thí 
cho người? 


2/ Bồ thí bộ phận sau khi chết 


Bên trong thân thê con người có những bộ phận như 
tim, gan, phổi, thận, lá lách, ruột, đởm, bao tử, bàng 
quang, v.v... chúng hoạt động một cách đều đặn, nhịp 
nhàng để duy trì sức khỏe và sự sống. Nhưng ngày 
nào chúng hư hoại thì chúng ta mang bệnh và mạng 
sống bị đe dọa. Thời xưa thuật giải phẫu chưa tiến bộ 
như ngày nay nên những ai bị hư tim, gan, phổi, v.v... 
thì đành chịu chết, nhưng ngày nay khoa học có thể 
mô và thay thế chúng, nhưng với điều kiện là phải có 
bộ phận tốt để thay vào. 


Khi vợ chồng hay con cái của ta bị hư thận, một tuần 
phải đi lọc máu ba lân và đang chờ đợi một trái thận 


II 


thì chăc chăn chúng ta sẽ câu nguyện ngày đêm đê 
mong sớm có được một trái thận của ai đó mới chết. 


Trong lúc còn đang sống chúng ta không thê tự móc 
mắt cho kẻ mù, nhưng khi chết thì cặp mắt của ta có 
thể giúp cho người mù tìm lại ánh sáng. Khi sống 
chúng ta không thê tự rạch bụng moi tim cho kẻ khác, 
nhưng sau khi chết, tim của ta có thê cứu sống người 
khác. Khi sống ai nấy đều phải duy trì bảo vệ lục 
phủ, ngũ tạng của mình đề sống không bệnh tật. 
Nhưng sau khi chết thì thân thể của ta chỉ là cái xác 
không hồn, sau vài giờ là nó lạnh cứng, các tế bào, bộ 
phận sẽ tan hoại và sình thối. Như vậy có gì đáng 
bám víu luyến tiếc? Trong khi đó nếu biết bố thí bộ 
phận thì sau khi chết, chúng ta vẫn làm phước, cứu 
sống được bao nhiêu người khác. 


Người có tâm nguyện bồ tát, muốn ban vui cứu khổ 
thì nên làm giấy hiến bộ phận để cứu sông kẻ khác. 
Luật hiến bộ phận có thê khác nhau tùy theo quốc 
gia, thí dụ như ở Pháp thì phải xin một thẻ riêng 
(carte de donneur d'organes), còn ở Mỹ thì khi lấy 
bằng lái xe, nếu đồng ý cho bộ phận thì sẽ được ghi 
ngay trên bằng lái. 


Những người còn bám víu, cưng chiều cái thân của 
mình quá nhiều thì không nên làm giấy hiến bộ phận, 
vì thân thể là cái mà con người bám víu nặng nhất và 
cho đó là Ta, là mình. Những người này sau khi chết, 
nếu thấy ai mồ xẻ lây bộ phận của mình thì sẽ tức 


12 


giận, oán hận và khó siêu thoát. Đây cũng là lý do tại 
sao không nên sờ mó, đụng đậy thân xác người chết 
trong vòng tám tiếng (đề thần thức có thì giờ ra khỏi 
xác và ý thức được mình đã chết). Nhưng đối với 
người có tâm nguyện bồ tát, xem thân thê như chiếc 
áo, chiếc bè, hoặc chiếc xe, dùng tạm trên cõi đời để 
giúp người thì không cần phải chờ tám tiếng, vì càng 
chờ lâu thì các bộ phận sẽ hư, không cứu giúp được 
ai. Bồ tát thấy thân thê, bộ phận của mình cứu giúp 
được người khác thì tâm càng hoan hỷ. 


Làm giấy hiến bộ phận không có nghĩa là các bộ 
phận của ta sẽ được lấy dùng vì các lý do đã nói trên, 
nó chỉ là một tâm nguyện từ bi, muôn giúp ích cho 
người khác. Nếu bạn thấy đúng thì làm và khuyến 
khích người quen làm theo, nhưng không nên quá 
khích, ép buộc mọi người phải làm giống mình. Một 
VIỆC tốt mà cứ quảng cáo, ép buộc người khác thì họ 
sẽ bực mình và đâm ra ghét việc tốt đó. Vô tình 
muốn làm tốt mà trở thành xấu. Ngoài ra bạn cũng 
nên báo cho gia đình biết ý nguyện hiến bộ phận của 
mình, đề khi lâm sự thì họ không phản đối hoặc ngăn 
cản phiền phức. Hiến bộ phận không có nghĩa là cho 
luôn thân xác, sau khi lấy được bộ phận nào đó, xác 
chết sẽ được trả lại cho người nhà để làm lễ mai táng. 
Tóm lại trong hai cách nội thí trên thì cho máu là 
cách tốt nhất, đễ làm và quả báo đương nhiên của sự 
cứu mạng là trường thọ và khỏe mạnh. 


13 


Thấy vậy mà không phải vậy 


Có hai thiên thần hiện xuống trần gian làm thường 
dân đi du lịch xem xét dân tình. Một hôm, cả hai ghé 
vào một biệt thự giàu có xin nghỉ qua đêm. Gia đình 
này giàu nhưng keo kiệt và không có lòng hảo tâm 
nên họ nói trong nhà không còn dư chỗ ngủ, nếu 
muốn ở lại thì chỉ còn căn hầm dưới nhà. Hai thiên 
thần đồng ý ý ngủ qua đêm dưới hầm lạnh lẽo không có 
giường chiều gì cả. Buổi tối trước khi ¡ ngủ, vị thiên 
thần già nhìn thấy trên tường có một lỗ hồng và đến 
lấp lại. Vị thiên thần trẻ thấy vậy hỏi lý do thì thiên 
thần già đáp: "Sự vật không phải lúc nào cũng như 
mình tưởng”. 


Ngày hôm sau, hai thiên thần ghé đến xin nghỉ trọ tại 
nhà của một nông dân nghèo, nhưng cả hai vợ chồng. 
đều hiếu khách. Mặc dù trong nhà không có nhiều đồ 
ăn, nhưng họ vẫn vui vẻ chia bớt phần ăn của họ cho 
khách. Sau đó họ còn nhường luôn cái giường độc 
nhất trong nhà để cho hai vị khách có một giâc ngủ 
ngon. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mọc, hai thiên 
thần sửa soạn từ giã thì thấy vợ chồng chủ nhà nước 
mắt ràn rụa. Gia tài duy nhất của họ là con bò mà họ 
thường vắt sữa đem đi bán, sáng nay đã lăn ra chết. 
Vị thiên thần trẻ thấy vậy tức giận hỏi thiên thần già: 
"Lầm sao anh có thê để cho chuyện này xảy ra như 


14 


vậy? Hôm qua, tên chủ nhà giàu có kia, nó đầy đủ 
mọi thứ mà anh lại lắp tường giúp hắn. Hôm nay gia 
đình này nghèo thiếu thốn mọi thứ nhưng có lòng tốt 
chia xẻ tất cả, vậy mà anh nhẫn tâm để cho con bò 
của họ chết là nghĩa làm sao?" 

"Thấy vậy mà không phải vậy!" thiên thần già đáp. 
"Tối hôm trước, ở dưới căn hầm, tôi thấy có vàng 
giấu trong tường qua lỗ hồng. Nhưng vì người chủ 
nhà tham lam, keo kiệt không biết chia xẻ, bố thí nên 
tôi đã lắp lỗ hồng đề hắn không tìm thấy vàng. Tối 
hôm qua, trong lúc chúng ta ngủ trên g1ường của vợ 
chồng nông dân, thì tử thần hiện đến muốn bắt người 
vợ đi, nhưng tôi đã thế mạng người vợ bằng con bò". 


Sự vật không phải lúc nào cũng như mình tưởng. 
Nhiều khi chúng ta nghĩ sự vật đáng lý ra phải như 
thế này, nhưng chúng lại xảy ra như thế khác. Nếu 
bạn thông minh thì hãy sửa lại cách nhận thức của 
mình và tin rằng những gì xảy ra đều là những bài 
học tốt và mang lại lợi ích cho mình. Có thể ngay lúc 
đó bạn không biết cho tới mãi sau này mới nhận ra. 


Bạn hãy tập suy nghĩ (lạc quan) như sau: 


Nếu bạn trăn trọc khó ngủ đêm nay; hãy nghĩ đến 
những người vô gia cư không có giường đê năm. 
Nếu bạn bị kẹt xe, đừng nản chí. Trên thế gian này 
có những người chưa hê được biệt đên xe hơi hay lái 
xe là gì. 


15 


Nếu bạn có một ngày làm việc không như ý; hãy nghĩ 
đến người. thất nghiệp, thèm có được một công việc 
như bạn đề có tiền nuôi vợ con. 


Nếu bạn thất vọng vì cuộc tình tan vỡ; hãy nghĩ đến 
người chưa từng được yêu và biệt yêu là gì. 


Nếu bạn buồn rầu vì cuối tuần qua mau; hãy nghĩ đến 
người phụ nữ nghèo cùng, làm việc mười hai tiếng. 
một ngày, bảy ngày trong tuần mà vẫn không đủ tiền 
nuôi gia đình. 


Nếu xe bạn bị hư và bạn phải đi bộ; hãy nghĩ đến 
người què quặt, tê liệt hay bán thân bât toại, họ thèm 
có được cơ hội đi bộ như bạn. 


Nếu bạn soi gương thấy mình có thêm vài sợi tóc 
trăng; hãy nghĩ đên bệnh nhân ung thư đang hóa trị, 
thèm có được vài sợi tóc đê ngăm. 


Nếu bạn bị thất bại, chán nản, cho rằng đời mình 
không còn ý nghĩa thì hãy nên cảm ơn đời, vì có 
nhiều người không thê sông lâu đề đặt câu hỏi như 
bạn. 


Nêu bạn cảm thây mình là nạn nhân của sự ngu SI, 
trách móc, lợi dụng, bât công; hãy nhớ, sự vật có thê 
tệ hơn thê nữa. 


16 


Bát nhã, tánh không 


Trong một thiền viện nọ, có một vị sư từ phương xa 
đến xin nhập chúng tu học. Vị sư này trước đây đã 
từng học Phật pháp tại các Phật học viện và khá giỏi 
về giáo lý. Đến đây sư được học hỏi thêm về giáo lý 
nhà thiền, và thường được dạy về Bát nhã, tánh 
Không và kinh Kim Cang. Khi được học những giáo 
lý này, sư rất tâm đắc và cảm tưởng như mình đã nắm 
vững tinh ba của thiền. Rồi Sư cao hứng, mỗi khi gặp 
ai hỏi về thiền, sư liền nói về tánh Không, nào là tám 

cái Không của Long Thọ, hai chục cái Không của Bát 
nhã, vài chục cái Không của Trung quán. Các huynh 
đệ đồng tu phục lăn trí huệ của sư. Thế rồi việc này 
lọt đến tai vị thiền sư trụ trì. Ngài cho gọi sư "tánh 
Không" đến hỏi: "Ta nghe nói ông hay giảng về Bát 
nhã và tánh Không?” 


Sư "tánh Không" đang định mở miệng đáp thì bị 
thiền sư tát cho một cái nây đom đóm. Sư không 
hiểu ất giáp gì, quay lại tính hỏi thì bị thiền sư tát 
thêm hai cái nữa. 

Sư nổi quạu la lên: "Con chưa nói gì hết, sao thầy lại 
đánh con đau quá?” 


Thiên sư đáp: "Trong tánh Không, không có người 
tát, người bị tát và sự tát. Vậy ai đau?” 


17 


Ngay khi đó sư "tánh Không" liền ngộ đạo. Ngộ ra là 
mình chỉ nói như con két mà chưa có thực chứng. 
Thiền sư nhân đó, đọc lên bài kệ: 

Dâu nói ít kinh điển, 

Nhưng hành pháp, tùy pháp, 

Từ bỏ tham, sân, sĩ, 

Tĩnh giác, tâm giải thoái, 

Không chấp thủ hai đời, : 

Dự phần Sa môn hạnh. (Pháp cú sô 20) 


18 


Không có ai 


Một dạo chỗ tôi ở mỗi ngày đều có những cú điện 
thoại quảng cáo, bình thường tôi không nhắc máy, để 
cho họ nhắn trong máy ghi âm. Nhưng có một nhóm 
rất lì, cứ điện thoại đều mỗi ngày. Mỗi khi nghe 
tiếng reng, tôi thực tập chánh niệm, xem đó như tiếng 
chuông tỉnh thức, đứng yên mỉm cười hít thở ba hơi 
và lắng nghe lời họ nhăn trong máy. Lần nào cũng 
cùng, một giọng Và cùng một nội dung. Một hôm, có 
lẽ thất niệm, mắt kiên nhẫn, tôi phát bực cầm lên và 
muốn yêu cầu họ đừng gọi nữa. Nhưng khi cầm lên 
nói lại thì tôi nhận ra đầu giây bên kia là cái máy phát 
thanh tự động, không có người nói. Ngay lúc đó cái 
tâm bực của tôi biến mắt, bởi vì phía bên kia không 
có ai hết, vô ngã! 

Thông thường chúng ta nổi giận là đối với một người 
nào đó, chứ đâu có ai nỗi giận với đồ vật vô tình. Do 
đó, khi nhận ra đối tượng là vô ngã (không phải là 
một người) thì cơn giận tan biến, không còn chỗ 
đứng. Qua vụ này, những ngày sau tâm tôi bình thản 
khi nghe tiếng nói quảng cáo trong máy điện thoại vì 
biết tuy có lời nói đó, nhưng không có ai hết, vô ngã. 
Lâu lâu, khi chuông điện thoại reng, tôi cũng nghe và 
nhận ra có những tiếng do người thật nói nhưng tôi 
cũng thản nhiên luôn, không còn thấy khó chịu nữa. 


19 


Thuyền không người 


Có một người ngồi trên thuyền đang câu cá, bỗng 
thấy từ xa có một chiếc thuyền to hơn đang tiến thắng 
tới phía mình. Anh vội vã ngừng câu, đứng lên khua 
tay khua chân, la hét cho chiếc thuyền kia thấy để 
tránh đừng đâm vào thuyền của anh. Nhưng mặc cho 
anh la hét và ra dấu, chiếc thuyền kia vẫn từ từ rẽ 
nước đâm thắng tới. Cũng may là nó không đi nhanh 
nên chỉ đụng nhẹ làm anh té nhào xuống sàn. Quá 
tức giận, anh leo qua thuyền bên kia định đánh cho 
tên lái thuyền một trận. Bộ nó say rượu hay sao mà 
không thấy anh ra dấu? 


Sau khi tìm kiếm, lục soát một hồi, không thấy ai, 
anh mới vỡ lẽ ra thuyền này vô chủ, không có người 
lái, chắc nó tuột neo, trôi lang thang trên sông và đâm 
vào thuyền mình. Liền khi đó cơn giận của anh biến 
mất. Bởi vì đâu có ai cố ý đâm vào thuyền của anh 
đâu! Và cũng đâu có ai là thủ phạm đứng đó để cho 
anh chửi bới, đánh đập? 


Trong cuộc đời, nhiều khi chúng ta có cảm giác là 
người khác có ý não hại, chửi bới, nói xấu mình, 
nhưng nêu nhìn kỹ thì họ cũng chỉ là những người 
máy vô chủ, bị điều khiển bởi những chương trình 
tham, sân, s1, ganh tị, ích kỷ. Một khi hiểu được như 


vậy thì cơn buôn giận của mình sẽ tan biên mau 
chóng giông như anh câu cá trên. 


20 


21 


Tánh không 


Thực tướng các pháp là "không", hay nói đễ hiểu hơn 
là các pháp "không có thực tướng". Vì các pháp ảnh 
hiện tùy theo người nhìn. Thí dụ như trong kinh 
thường nói vê dòng sông, loài người nhìn vào thì thấy 
đó là nước có thê uống và tắm rửa, loài rồng thì thấy 
đó là cung điện nhà ở, chư thiên thì thấy là lưu ly, 
còn ngạ quỷ thì thấy đó là máu lửa. Dưới mắt các 
nhà khoa học thời nay thì họ thấy nước là H2O (gồm 
hai nguyên tử Hydrogen và một nguyên tử Oxygen), 
và đi xa hơn thì họ sẽ thấy đó không còn là H2O mà 
là những proton (nhân tử) và electron (điện tử), và đi 
xa hơn nữa thì họ thấy đó là những hạt neutron (trung 
hòa tử), positron (dương tử), và electron. 


Sự vật không có thực chất hay thực tướng, vì nó hoàn 
toàn tùy thuộc vào nghiệp lực, trình độ và góc độ của 
người đứng nhìn (hay chủ thể nhận thức). Vì vậy 
không thê nói nhất định sự vật là thế này hay thế kia. 
Thí dụ người nào thích ông A thì sẽ thấy ông A là 
người tốt, dễ thương, còn người nào ghét ông A thì 
thấy ông A có nhiêu tính xâu. Do đó thực chất hay 
thực tướng của ông A không hăn là tốt mà cũng 
không hẳn là xấu, nói theo kiêu bát nhã thì thực 
tướng của ông A là "không", "không" ở đây có nghĩa 
không hẳn là tốt, không hăn là xấu, vì nó tùy theo 
người nhìn ông A. Người ta thường nói "thương thì 


2,0 


thương cả đường đi, ghét thì ghét cả tông ti họ hàng”, 
câu này nói lên tính cách chủ quan và tương đối của 
sự thương ghét. Khi thương ai thì ngay cả con đường 
người đó đi qua ta cũng tưởng tượng ra được những 
nét đáng yêu. Còn khi ghét ai thì ta ghét luôn cả họ 
hàng người ây, mặc dù trong đó có nhiều người tốt. 
Vậy thì cái gọi là tốt, xấu, phải, trái, đúng, sai, hơn, 
thua, v.v... tự nó không có những tính chất đó, mà 
hoàn toàn do người nhìn áp đặt vào một cách chủ 
quan rồi tưởng lầm đó là sự thật. 


Những nhà khoa học, trí thức thường tự hào, tin 
tưởng khoa học là đỉnh cao trí tuệ của loài người và 
đáng tin cậy. Nhưng những lý thuyết của khoa học 
luôn thay đổi và tiến hóa theo thời gian. Những phát 
minh và lý thuyết của năm xưa nay đã trở thành lỗi 
thời và không còn đúng hoàn toàn, vậy thì làm sao ta 
có thê dám chắc những lý thuyết khoa học hiện nay là 
đúng 100% 


Đơn cử về khoa học vật lý. Năm 1687, Isaac Newton 
khám phá ra luật hút (gravitation) của trái đất và các 
hành tinh, cho rằng không gian và thời gian là những 
thứ có định, chắc chắn, bắt di bất dịch. Đến năm 
1905, Albert Einstein phát minh ra thuyết tương đối 
(relativity), cho rằng không gian và thời gian chỉ hiện 
hữu một cách tương đối, khiến toàn bộ lý thuyết của 
Newton bị sụp đồ. Einstein cho rằng không có vật gì 
có thê đi nhanh hơn tốc độ của ánh sáng, nhưng hiện 
nay khoa học đã mơ màng thấy có những vật đi 


2 


nhanh hơn ánh sáng mà họ tạm đặt tên là tachyon. 
Một nhà khoa học thực sự là người có óc cởi mở, biết 
đón nhận những quan điểm, lý thuyết của người khác, 
không cố chấp bảo thủ quan điểm của mình. 


Bệnh nặng nhất của chúng sinh là bệnh chấp ngã và 
ngã kiến. AI cũng cho mình là phải, là đúng, nhưng 
nhờ hiểu Tánh không nên chúng ta biết cái đúng của 
mình chỉ là cái đúng tương đối, đúng ở một khía cạnh 
nào đó, chứ không phải đúng tuyệt đối, từ đó chúng 
ta bớt cô chấp và có thể mở lòng đón nghe cái đúng 
của người khác. 


24 


Duy tâm sở hiện 


Từ "tánh không” chúng ta bước sang một giáo lý 
khác, đó là "duy tâm sở hiện”, có nghĩa các pháp đêu 
do tâm biên hiện và nhận thức. 


Thí dụ trong một cuộc thử nghiệm, các bác sĩ lấy một 
miếng sắt nhỏ như cái muỗng nói là đã hơ trong lửa 
rất nóng trước khi dí vào lưng một bệnh nhân. Sau 
khi dí vào thì lưng bệnh nhân bị phỏng, trong khi đó 
bác sĩ không hề hơ miếng sắt đó trong lửa. Sự kiện 
này cho thấy rằng bệnh nhân đã tin và tưởng rằng 
miêng sắt đó rất nóng. Do tin và tưởng chắc như vậy 
nên nó đã làm cho da bị phỏng khi miếng sắt xúc, 
chạm vào lưng. Sự phỏng này không phải do miếng 
sắt nguội mà do chính tâm của bệnh nhân tạo ra. 


Thí dụ khác là loại thuốc "placebo", đó là những viên 
thuốc giả, bên trong làm băng đường và không có 
một chút hóa chất nào, nhưng bác sĩ đưa cho các 
bệnh nhân nhức đầu và nói đó là thuốc trị nhức đầu. 
Những bệnh nhân này uống xong thì cảm thấy hết 
nhức đầu. Điều này cho thấy bệnh nhân hết nhức đầu 
vì trong tâm họ ứrw đó là thuốc nhức đầu và tưởng 
rằng uống vào thì hết nhức đầu, Am đó sự hết nhức 
đầu này không phải do "thuốc giả" mà do chính tâm 
của họ tạo ra. 


TÔ 


Thí dụ khác, trong thời kỳ đệ nhất thế chiến, hải quân 
Đức đã ghi lại một sự kiện khá kỳ lạ: khi những chiến 
hạm của họ bị bắn chìm, các thủy thủ thường bị trôi 
giạt lênh đênh trên biển vài ngày hoặc vài tuần trước 
khi được tàu nhà đến cứu. Chuyện này bình thường 
không có gì đáng nói, nhưng điều lạ là khi tới cứu 
vớt, họ nhận thấy những người sống sót thường là 
những thủy thủ già, trong khi những thủy thủ trẻ, 

khỏe mạnh hơn đều đã chết chìm. Sau khi nghiên 
cứu, điều tra thì họ được biết những thủy thủ già này 
đều đã trải qua những kinh nghiệm đắm tàu và được 
cứu vớt nên họ íin chắc thê nào cũng có tàu khác tới 
cứu. Do niềm tin vững chắc nên tuy già yêu hơn, họ 
vẫn nuôi hy vọng cô bám, chờ đợi và sông sót. 

Trong khi những thủy thủ trẻ, chưa hè trải qua kinh 
nghiệm đắm tàu, sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, 
họ fin chắc không còn hy vọng sống sót, và vì /# như 
Vậy, tin vào sự chết sẽ đến rước nên họ đã bỏ cuộc và 
chết chìm trước khi được tàu đến cứu. 


Những người bị bệnh ung thư, nếu tâm hồn lạc quan, 
luôn hy vọng, tin tưởng mình sẽ khỏi bệnh, có găng 
tìm thây tìm thuốc, những người này có nhiều cơ hội 
khỏi bệnh hoặc sống lâu hơn những người bị bệnh mà 
tâm bị quan chán đời. 


Người Pháp thường nói "hy vọng là sức sống" 
(espoir fait vivre), hy vọng là sự biểu lộ của niềm 
tin. Vì có tin nên mới hy vọng. Khi mất niềm tin thì 
không thê hy vọng gì được nữa. Những người mắc 


26 


bệnh trầm cảm nặng thường muốn chết, vì họ không 
còn niềm tin, không còn hy vọng, không còn hứng 
thú đối với cuộc đời. 
Tôi kể vài thí dụ ở trên đề nói lên sức mạnh vi diệu, 
tiềm tàng của tâm thức. Cần phải nói thêm rằng 
không phải cứ tin cái gì thì sẽ có cái đó, thí dụ như cứ 
tin là mình sẽ trúng sô thì được trúng số, hoặc cứ tin 
là mình sống tới 100 tuổi thì sẽ sống tới 100 tuổi. 
Nói theo Duy Thức Học thì tin là một loại chủng tử 
(hay một nhân). Khi gặp đủ duyên thì chúng tử này 
sẽ hiện hành ra quả, còn thiếu duyên thì không thể 
cho ra quả. 
Khi có nhiều niềm tin về một điều gì thì đó là đang 
gleo vào Tàng thức của mình một loại chủng tử, khi 
những chủng tử này đủ sức mạnh thì chúng sẽ bộc 
phát ra ngoài, và sự việc xảy ra, gọi là hiện hành. Thí 
dụ như người tu Tịnh Độ, có nhiêu niềm tin nơi đức 
Phật A Di Đà, hàng ngày cầu nguyện ngài đến tiẾp, độ 
về Cực Lạc, đến khi thân xác bệnh hoạn, già yêu, tắt 
thở thì đó là thời tiết nhân duyên thuận lợi cho sự 
hiển lộ của niềm tin bộc phát. Và đương nhiên là 
người này sẽ được đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn. 
Còn những người tu Tịnh Độ, miệng tuy niệm Phật, 
nhưng thâm tâm còn tin và bám vào vật chất, gieo 
nhiều chủng tử tham lam, giận hờn, ganh tị, ích kỷ, 
v... thì cảnh giới Cực Lạc khó hiển lộ khi thân xác 
tắt thở. 


27 


Xe ủi lồ 


Sáng nay trong lúc ngồi thiền, có một xe ủi lô chạy 
ngay phía sau chùa và cứ thế đi tới đi lui để ủi và nén 
đất, phát ra tiếng ồn đinh tai nhức óc làm tôi khó chịu 
vô cùng. Tôi cô gắng chú tâm vào hơi thở để quên đi 
tiếng ồn nhưng vô hiệu. Bỗng tôi nhớ lại câu: "Ghi 
nhận và chấp nhận sự vật như nó là. Đau khổ phát 
sinh khi muốn sự vật phải theo ý mình". Tôi bèn 
nhìn xem tâm nào đang khó chịu? Thật ra tiếng ồn 
không thê nào làm gì được tâm, vì tâm vô hình chất, 
không bị chướng ngại. Nó chỉ bị chướng ngại khi nó 
bắt đâu chấp và khởi lên ý niệm ưa ghét, lấy bỏ. 
Nguyên nhân của sự khổ sở là "tâm phân biệt", phán 
đoán đây là tiếng ồn khó chịu quá, và từ đó làm khởi 
lên sự chán ghét, khó chịu, bực dọc. 


Vậy phải làm sao đây? 


Hãy ghi nhận sự vật như nó là và chấp nhận nó như 
thế. Và an trụ trong tánh rỗng lặng của tâm. Gặp 
cảnh trái ý hay vừa lòng, giữ tâm không ưa ghét, lẫy 
bỏ. Và rồi cái gì có đến thì có đi, cái xe ủi lô kia 
chạy một hồi rồi cũng phải ngừng. Sự vật vô thường 

mà! Cái phiền (khổ) đến thì nó sẽ đi, điều quan trọng 
là mình có đủ kiên nhẫn chờ nó ra đi hay không? 


28 


Đổi đài trong tâm 


Trong báo Reader Digest! có kế một chuyện thưa 
kiện khá lạ đời. Một ông nọ xem tivi, chương trình 
Fear Factor7 sợ quá rồi bị ám ảnh, ông ta đệ đơn kiện 
chương trình này phải bồi thường. Nhưng quan tòa 
bác đơn và nói ngày nay người ta chế ra cái đồ bắm 
đổi đài (remote control) đề làm gì? Nếu ô ông xem 
thấy sợ thì phải biết đối đài. Ông không đổi đài là lỗi 
tại ông chứ không phải tại đài truyền hình. 


Trong tâm con người cũng có nhiêu đài, nhiều băng 
tần như tivi, radio. Có những đài mang tên buôn, vui, 
ưa, ghét, giận, hờn, lo, sợ, v.v... Đài mang tên buồn 
thì hay chiếu những chuyện buời đủ loại từ nhiều 
năm cũ. Đài mang tên vui thì chuyên phát những 
chuyện vui quá khứ. Đài mang tên ưa thì hay chiếu 
những thứ mà ta ưa thích, thèm muốn. Đài mang tên 
ghét thì hay chiếu những thứ khiến cho ta phát ghét, 
Xu 

Hàng ngày khi tiếp xúc với cảnh vật bên ngoài, gặp 
cái gì đáng yêu thì về nhà hình ảnh đó cứ hiện lên 
hoài trong tâm, đây là chúng ta đang xem đài "vui"; 
thấy cái gì đáng ghét thì hình ảnh đó cũng hiện lên 


! Reader Digest: tên một báo nguyệt san khá nôi tiếng ở Mỹ. 
2 Fear Factor: đài tivi chuyên chiều những sự kiện làm cho khán 
giả sợ hãi như nằm trong bổn rắn, ăn nuốt côn trùng sống, v.v.. 


2D 


hoài và chúng ta bị dính vào đó rồi buồn bực không 
nguôi, đây là tâm đang chiếu đài "buồn" cho ta xem. 
Nếu buôn quá thì phải biết đổi đài, tức là khởi tâm 
suy nghĩ, nhớ lại chuyện vui nào khác. Nếu vui quá 
mà ngủ không được thì ta cũng có thê đổi đài, nghĩ 
đến cái gì đó cho tâm bình lại để bớt kích thích. Sự 
đổi đài này trong đạo Phật gọi là thay chốt”. 


Khi tâm tham, sân, sĩ thì nó phát ra những ý nghĩ, 
hình ảnh tham, sân, si làm mình phiền não. Nhưng ta 
không biết là mình có thê đổi đài nên cứ nằm yên 
hoặc ngồi ì ra đó chịu trận. Khi tham thì radio hay 
tivi tham phát ra các ý tưởng tham lân vẫn trong đầu 
xúi giục ta tìm cách thỏa mãn lòng tham. Khi sân thì 
đài radio, tivi trong tâm cứ phát ra những ý tưởng sân 
xúi giục ta phải giận hòn, la hét, chửi bới, đánh đập 
người làm trái ý ta. 

Con người có khả năng suy nghĩ, vậy hãy dùng khả 
năng này mà đổi đài trong tâm để thoát khổ. Nói thì 
có vẻ dễ nhưng muốn xử dụng được khả năng đôi đài 
trong tâm không phải là dễ. Đó là lý do tại sao cần 
phải tu tập thiền quán, vì thiền quán giúp chúng ta có 
chánh niệm, tỉnh giác, có định lực và từ đó mới có 
thể đổi đài trong tâm dễ dàng. 





3 Xem kinh An trú tầm, trong Trung Bộ Kinh 20, hoặc sách "Ý 
Tình Thân”, Thích Trí Siêu. 


30 


Hãy bước ra ngoài cảm thọ 


Khi bị phiền não (thương, ghét, buồn, giận, nuối tiếc, 
ân hận, v.v...), đó là trong tâm đang chiếu phim cho 
ta xem. Trong đạo gọi đó là "tưởng”, tức là tưởng 
nhớ quá khứ, rồi phát sinh ra "thọ” (cảm thọ). Khi 
rơi vào cảm thọ người ta thường mắc kẹt trong đó 
không biết đường ra. Thí dụ như buồn thì cứ buồn 
hoài không nguôi; nhớ thì cứ nhớ hoài không quên; 
giận thì cứ giận mãi không hết, v.v... Khi gặp trường 
hợp này, tôi gọi đó là bị nhốt trong "phòng cảm thọ". 


Con người được cầu tạo bởi "năm uấn" (sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức), giống như một căn nhà có năm 
phòng. Có lúc bạn tưởng mình là "sắc" (thân thể) khi 
chăm lo cho nó ăn uống, ngủ nghỉ. Có lúc bạn tưởng 
mình là "thọ" khi bị đau nhức, bệnh hoạn hoặc buồn 
khổ trong tâm. Có lúc bạn cho mình là "tưởng" khi 
tưởng nhớ quá khứ, hay tưởng tới tương lai. Có lúc 
bạn cho mình là "hành" khi suy nghĩ, tính toán, lo 
lắng đủ chuyện. Có lúc bạn tưởng mình là "thức" khi 
cảm thấy mình biết cái này cái nọ. Trong ngày, bạn 
cứ chạy lòng vòng, quanh quân trong năm căn phòng 
này. Nhưng mỗi khi bị phiền não thì bạn quên | mắt 
mình là chủ nhà có khả năng qua lại tự do và nằm 
yên chịu trận trong căn phòng cảm thọ. 


31 


Bên trên nói bạn "đổi đài trong tâm”, tức là nhắc bạn 
hãy bước ra khỏi phòng cảm thọ bằng cách đi qua 
"phòng tưởng” (nhớ lại chuyện vuI) hoặc "phòng 
hành" (suy nghĩ chuyện vui). Nhưng nếu không làm 
được thì bạn hãy vùng dậy, bước qua "phòng sắc” 
bằng cách an trú vào hơi thở nếu đang ngồi, hội” 
theo dõi bước chân nêu đang đi, hoặc chú tâm vào bất 
cứ hành động nào thân đang làm. 


Nhiều người đau khổ vì tình, tìm đến tu tập Thiền 
Minh Sát (Tứ Niệm Xứ), được dạy chú tâm vào sự 
phông xẹp của bụng khi hít thở, hoặc chú tâm ghi 
nhận từng bước chân, nhờ đó mà từ từ họ thoát khỏi 
khổ đau (thuộc cảm thọ). 


¬ 


Giây phút hiện tại đẹp tuyệt vời ? 


Đa số những người sống ở Âu Mỹ, có đầy đủ tiện 
nghỉ vật chất nhưng vân cảm thấy đau khổ, bất mãn, 
bởi họ thường sông với quá khứ hoặc tương lai mà 
quên đi hiện tại. Khi có dịp đến với đạo Phật, nhất là 
pháp môn thiền quán, tu tập chánh niệm một thời 
gian thì họ cảm thấy yêu đời, biết thưởng thức những 
niềm vui giản đị và tìm lại được hạnh phúc trong đời 
thường. Rồi từ đó họ cho rằng tu thiền "chánh niệm" 
thì giây phút hiện tại sẽ trở nên đẹp tuyệt vời. 


Câu hỏi được đặt ra là phải chăng tất cả những người 
tu thiền "chánh niệm" đều thấy giây phút hiện tại đẹp 
tuyệt vời? 


Tắt cả pháp thiền của Phật giáo, dù Nam tông hay 
Bắc tông cũng đều dạy "chánh niệm". Nhưng nêu 
thực hành "chánh niệm" theo truyền thống Thiền 
Minh Sát hay Tứ Niệm Xứ thì hành giả sẽ nhận ra 
rằng giây phút hiện tại không có gì gọi là đẹp. Vì 
càng chánh niệm theo dõi hơi thở, hoặc sự phông xẹp 
của bụng, hoặc sự sinh diệt của cảm thọ thì sẽ thấy rõ 
ba đặc tướng của sự vật là vô thường, khổ, vô ngã. 

Sự vật xảy ra và biến mất quá nhanh, hành giả không 
kịp thì giờ đề định danh nó là đẹp hay xấu, sướng hay 
khổ. Hơn nữa sướng hay khổ chỉ là những khái niệm 
tương đối của thế gian, của tâm thức nhị biên, luôn 


33 


thấy sự vật theo hai chiều, phải trái, đẹp xấu, ưa 
ghét, vui buôn ... 


Chưa cần phải tu thiền tới mức chánh niệm bén nhạy 
đề thấy sự vật tan rã trong Tng giây phút, chỉ cần tư 
duy theo bát bất trung đạo” (bất sinh bất diệt, bất 
thường bất đoạn, bất nhất bất nhị, bắt lai bất xuất), 
hoặc theo kinh Bát nhã (các pháp không sinh không 
diệt, không nhơ không sạch) cũng đủ hiểu là sự vật 
không có gì thực sự là đẹp hay xấu, nó chỉ là nó, là 
như thị. Những nhãn hiệu xấu đẹp đều do ý thức bỊa 
đặt gán vào cho sự vật. 


Đang ngồi bên người yêu thì giây phút hiện tại sẽ đẹp 
tuyệt vời và muốn thời gian ngừng trôi. Đang hút 
thuốc phiện hay sì ke thì thân tâm cảm thấy bay bổng 
chín từng mây và giây phút đó cũng rất mê ly tuyệt 
vời, vì thế người nghiện là người luôn muốn tìm lại 
những giây phút này. 


Khi thực tập chánh niệm, nhận ra thân tâm của mình 
thay đổi trong từng giây phút, ngồi lâu một chút là 
thân bị đau nhức, mệt mỏi, còn tâm thì phóng chạy 
lung tung, nghĩ đủ thứ chuyện, như vậy là bất như ý, 
bất toại nguyện, đâu có gì tuyệt vời. Ngoài ra với 
một hành giả đang bị ung thư, viêm gan, hay đơn 


* Danh từ chuyên môn Minh Sát Tuệ gọi là "tuệ sinh diệt" 
7 Phương pháp biện chứng của Long Thọ (Nagarjuna). 


34 


giản bị đau răng, nhức đầu, đói bụng thì không biết 
giây phút hiện tại có đẹp không? 


Một điều kỳ lạ là khi tâm nhìn thấy rõ thực tại vô 
thường, khô (bât như ý), và vô ngã thì tự nó được giải 
thoát khỏi mọi ràng buộc và hêt khô. 


Người đời đau khổ, đi tu để tìm phương pháp dạy cho 
mình sung sướng, đó là đi từ cực đoan này sang cực 
đoan khác. Tu tập "chánh niệm" theo truyền thống 
Nguyên thủy là tập chấp nhận thực tại, nó ra sao thì 
ghi nhận và chấp nhận nó là như vậy, không cần phải 
tưởng tượng bóp méo, xấu mà bảo là đẹp, khổ mà nói 
là sướng. Khi tâm ghi nhận một cách khách quan, 
không dán nhãn, đặt tên lên sự vật thì nó vượt lên 
trên sự đối đãi nhị biên và từ đó thoát khổ một cách 
tự nhiên. Và giây phút hiện tại chăng có gì đẹp, cũng 
chăng có gì xấu, nó là nó, nó là như vậy. 


35 


Giây phút hiện tại đẹp tuyệt vời ! 


Nếu tâm bạn luôn buồn rầu, nhớ tưởng quá khứ, lo 
lắng tương lai, không ý thức những gì đang xảy ra 
trong hiện tại, thì việc thực tập an trú trong hiện tại là 
một liều thuốc đại bổ. Một khi biết đưa tâm trở về 
thực tại thì bạn có thể thưởng thức được những cái 
hay cái đẹp mà xưa nay bạn vô tình không nhìn thấy. 
Và như vậy bạn có thể nói "giây phút hiện tại đẹp 
tuyệt vời!" Đó là một cảm nhận có thật của bạn. 


Cảnh vật bên ngoài tự nó không xấu, không đẹp, 
không vuI, không buồn, nhưng "người buồn cảnh có 
vui đâu bao giờ". Khi mang một tâm trạng buồn thì 
nhìn thấy cảnh buồn. Khi tâm vui thì nhìn cảnh cũng 
thấy vui. Cảnh vui buồn, đẹp xấu là do tâm trạng bên 
trong "phóng chiếu" ra ngoài. Vậy thì cảnh có đẹp 
thật hay không? 


Điều này tùy bạn muốn đứng phía nào mà nhìn cảnh. 
Nếu đứng trên thực tánh, nương theo cái nhìn của Bát 
nhã thì cảnh không xấu không đẹp. Nếu đứng trên 
nhị biên, nương theo cái nhìn của "vạn pháp duy thức 
biến" thì cảnh vẫn có xấu đẹp. 

Tóm lại giây phút hiện tại đẹp tuyệt vời cũng được 


mà chăng đẹp chăng xấu cũng được! Bởi vì Ai là 
người quyết định? 


36 


Giá trị đạo đức 


Trong một buổi thuyết trình về giá trị đạo đức, một 
giáo sư bắt đầu buổi giảng bằng cách dơ cao một tờ 
giấy 20 đô-la, và hỏi các sinh viên: "Ai muốn có tờ 
giấy bạc này?" 


Tất cả sinh viên đều vội vàng dơ tay lên. 

Ông nói tiếp: "Tôi sẽ đưa tờ 20 đô-la này cho một 

người trong quý vị, nhưng trước đó hãy nhìn xem tôi 

làm gì với nó đã". 

Nói xong ông ta vo tròn tỜ giấy bạc trong tay rồi hỏi: 
"Quý vị còn muốn tờ giấy bạc này nữa không)" 


Những cánh tay vẫn đua nhau dơ cao lên. 
"Được, tốt lắm, nhưng nếu tôi làm như vậy thì sao?" 


Ông vứt tờ giấy 20 đô-la nhầu nát xuống đất, lấy 
chân di lên, rồi hình như chưa hả, ông còn nhảy cả 
hai chân đạp lên đạp xuống cho nó đẹp lép và dính 
đầy bụi lem lúa. Rồi ông hỏi tiếp: "Ai còn muốn tờ 
giấy bạc này?" 

Đương nhiên những cánh tay vẫn dơ cao như 
thường... 


"Này các bạn, quý vị vừa học được một bài học... 
Bắt kế những gì tôi vừa làm với tờ giấy bạc này (vo 
tròn, vứt xuông đất, đạp lên trên), quý vị vẫn muốn 


37 


nó như thường, bởi vì giá trị của nó không thay đổi, 
nó vẫn là 20 đô-la. Cũng như thế, nhiều lần trong 
đời, quý vị đã bị dày xéo, hiểu lầm, hất hủi, nhục mạ 
bởi con người và hoàn cảnh... Quý vị có cảm tưởng 
là mình đã mất hết danh dự, không còn xứng đáng gì 
nữa, nhưng giá trị thật sự của quý vị vẫn không thay 
đổi dưới mắt của những người hiệu và thương yêu 
quý vị”. 


Nếu bạn là một Phật tử, giữ gìn năm giới, thì bạn nên 
biết mình có một giá trị rất lớn, đó là giá trị tâm linh, 
vì tâm của mình bắt đầu trở nên trong sạch và tươi 
sáng. Đi xa hơn nữa, đức Phật đã dạy rằng trong tâm 
của chúng ta đều có một viên ngọc vô giá, đó là Phật 
tánh, khả năng giác ngộ thành Phật. Vì trôi lăn sinh 
tử nhiều kiếp, chúng ta đã quên bằng hòn ngọc vô giá 
của mình, rồi tạo nhiều nghiệp ác, trồi lên hụp xuống, 
khổ sở muôn vàn như kẻ tội lỗi. Nhưng dưới mắt của 
chư Phật và bồ tát, chúng ta chỉ là những đứa con đi 
hoang, các ngài vẫn dang tay kiên nhẫn chờ đợi 
chúng ta tỉnh thức trở về và còn tuyên bố chúng ta là 
những vị Phật sẽ thành. Vì vậy, trong bất cứ hoàn 
cảnh nào, điều quan trọng cần nhớ là mình có tánh 
thiện, tánh Phật, nhất quyết không đề cho tiền của, 
danh lợi hư ảo thế gian làm mờ mắt. Và dù có lỡ vấp 
ngã, chạy theo danh lợi, nhưng biết tỉnh thức quay trở 
về thì viên ngọc Phật tánh kia vẫn còn nguyên và chờ 
đợi chúng ta làm cho nó hiển lộ. 


38 


Buông xả gánh nặng 


Trong buổi thuyết trình về "Điều hòa sự căng thắng", 
một giáo sư câm ly nước đưa lên và hỏi thính chúng: 
"Ly nước này nặng khoảng bao nhiêu?” 


Nhiều người trả lời khoảng từ 20g đến 50g. Giáo sư 
nói tiệp: "Nó nặng chính xác là bao nhiêu không quan 
trọng. Vân đê ở chỗ quý vị có thê câm nó trong bao 
lâu?" 


"Nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có vấn đề 
gì. Nhưng nếu tôi câm nó trong một giờ thì tay tôI sẽ 
bị đau. Và nếu tôi cầm nó suốt một ngày thì chắc 
quý vị phải gọi xe cứu thương tới!" 


"Trong ba trường hợp trên, sức nặng của nó vẫn y 
nguyên, nhưng nếu tôi cầm càng lâu thì nó càng. 
nặng". Giáo sư tiếp: "Đó chính là lý do vì sao cần 
phải biết điều hòa sự căng thắng. Nếu chúng ta cứ 
vác trên vai suốt ngày những gánh nặng thì không 
sớm thì muộn, những gánh nặng đó sẽ trở thành nặng 
hơn cho tới lúc vai chúng ta bị gãy". 


"Trở lại với ly nước, tôi cần phải để nó xuống một 
lúc cho đỡ mỏi rồi mới cầm lên lại. Khi được nghỉ 
ngơi, khỏe khoắn thì chúng ta dễ vác những gánh 
nặng hơn”. 


39 


"Vậy thì trước khi trở về nhà tối nay, quý vị hãy đề 
những gánh nặng của việc làm xuông. Đừng đem nó 
vê nhà. Ngày mai trở lại sở hãy vác nó lên tiếp. Bất 
cứ những ưu tư, lo lắng, phiền muộn nào mà quý vị 
đang mang trong người, hãy đề nó xuống trong giây 
lát. Dành trọn thì giờ để buông thả và quên nó đi. 
Đừng lo, chúng sẽ không chạy mắt đâu. Khi nào 
nghỉ ngơi khỏe khoăn thì hãy vác chúng lên lại. 

Cuộc đời ngắn ngủi lắm! Đừng dại đột ôm giữ chúng 
hoài!” 


Trong kinh "Nhất dạ hiền giả" (còn gọi là kinh 
"Người biết sống một mình”), thuộc Trung Bộ Kinh, 
đức Phật có dạy đừng tìm về quá khứ, vì quá khứ đã 
qua rồi, đừng tìm về tương lai, vì tương lai chưa tới, 
hãy an trú trong hiện tại. Các thiền sư cũng thường 
dạy như vậy, nhưng Phật tử nào cũng ôm đồm đủ thứ, 
nào là lo xây chùa, lập hội, tổ chức cơm xã hội gây 
quỹ, lễ lược, v.v... Đi làm về nhà thì chưa quên việc 
sở, bàn tán chuyện sở với bạn bè và vợ con. Đến 
chùa thì chưa quên việc nhà, đem chuyện chồng con, 
gia đình, họ hàng kể lễ với bạn đạo. Lời Phật dạy 
hình như nghe quen quá thành nhàm. Câu chuyện ly 
nước trên nhìn qua chăng ăn nhập gì với đạo Phật, 
nhưng nếu biết nhìn với nhãn quan đạo Phật thì nó 
cũng là một bài pháp dạy cho ta buông xả, xả những 
vọng tưởng, phiền não, lo lắng, ưu tư bất tận của 
chúng ta. 


40 


Sống trong đời, nhiều căng thắng, bực dọc, chúng ta 
tìm đến chùa để mong tìm sự giải thoát, nhưng vô 
tình không biết buông xả những gánh nặng trong tâm. 
Trước khi bước vào công chùa, chúng ta nhớ đặt 
những gánh nặng thế gian (việc làm, gia đình, tình 
cảm, thế gian, . .) ở bên ngoài. Vào chùa là để cho 
tâm nghỉ ngơi, lấy. sức, để khi ra về có sự khỏe khoăn 
sáng suốt giải quyết vấn đề. 


4 


.eze^ 


Giới luật 


Giới luật được đặt ra để giúp hành giả tu tâm sửa 
tánh, tránh những điêu lâm lôi đưa đên đau khô cho 
mình và kẻ khác. Thọ giới nhiêu là điêu rât tôt nhưng 
nhiêu khi không nhớ hêt đê mà giữ. 

Giới luật tuy nhiều nhưng ta có thể tóm tắt lại trong 
một giới căn bản sau đây: 

"Không nghĩ xấu và nói xấu kẻ khác". 

Không nghĩ xấu và nói xấu kẻ khác tức là tu tâm và 
tu miệng. 

Ở đời ai cũng muốn hạnh phúc sung sướng, nhưng 
sao cứ gặp khô đau? Đó chỉ vì chúng ta không chịu 
tu sửa tận gôc (tức là sửa tâm ý), mà chỉ chú trọng 
những hình thức nghi lê bê ngoài. 


Trong Kinh Pháp Cú, phẩm Song Yếu có nói: "Tâm 
dẫn đầu các pháp và làm chủ mọi hành động. Nếu 
nói hay làm với tâm ô nhiễm, khổ đau sẽ theo nghiệp 
kéo đến như bánh xe lăn theo chân con vật kéo”. 


Chúng ta muốn an vui hạnh phúc nhưng luôn phạm 
lỗi lầm lớn nhất đó là: nghĩ xấu và nói xấu kẻ khác. 
Khi khởi một ý nghĩ xấu về ai thì ý nghĩ xấu đó nằm 
trong tâm của chính ta. Khi nói lời xấu ác thì lời nói 
đó nằm ngay nơi miệng của ta trước hết. Vì nghĩ xấu 


42 


kẻ khác nên ta nghi ngờ và xem họ là thù địch, rồi 
ghét bỏ họ. Vì ta nói xấu kẻ khác nên họ thù ghét lại 
ta. Từ nghĩ xâu và nói xấu sẽ đưa đến hành động xấu 
ác tức là tạo nghiệp. Do đó nếu muốn tránh tạo ác 
nghiệp thì ta phải tu ngay từ trong tâm, giữ tâm trong 
sạch vắng lặng, trau đồi bốn đức tính (từ, bi, hỷ, xả) 
và giữ gìn cái miệng, ít nói chuyện thị phi, tốt xấu 
của kẻ khác. Mỗi khi mở miệng thì chỉ nói lời ái ngữ 
và sự thật, còn không thì nên im lặng. G1ữ gìn được 
tâm và miệng trong sạch thì chắc chắn hành động sẽ 
tốt lành. Chúng ta hay thích thọ giới nhiều, học kinh 
luận cao siêu nhưng lại bỏ sót những điều căn bản và 
giản dỊ. 

Có người đến hỏi đạo thiền sư Ô Sào. Ngài nói: 
Đừng làm điều ác, 

Gắng làm việc lành, 

Giữ tâm trong sạch 

Đó lời Phật dạy. 


Người kia nói: "Cái này ai mà chả biệt”. 
Thiên sư trả lời: "Con nít lên ba cũng biệt, nhưng ông 
già tám mươi làm cũng không xong”. 


Giới luật tuy nhiều nhưng ta hãy bắt đầu bằng giữ 
cho tâm và miệng trong sạch thì tât cả giới khác sẽ tự 
nhiên trong sạch. 


43 


Thước đo người tu 


Nhiều người tu lâu năm, thường đi chùa, ăn chay, 

tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, làm công quả, theo 

học giáo lý với nhiều bậc thầy nổi tiếng, nhưng 

những điều này có chứng minh là mình tu giỏi và tu 

đúng hay không? 

Đề tự xét mình tu đúng hay không, chúng ta có thê 

dựa vào bốn tiêu chuẩn tối thiểu sau đây mà đo: 

1. Tánh tham: ưa thích tài sản, danh lợi và sắc dục. 

2. Tánh sân: gặp cảnh trái ý, nghịch lòng thì dễ 
nổi sân. 

3. Tánh kiêu căng ngã mạn: thích khoe khoang, 
xem mình tài giỏi hơn người khác. 

4. Chấp ngã sở: cho thầy tôi hay pháp môn của 
tôi là hay hơn hết. 


Bốn điều trên đương nhiên là ai cũng còn nếu chưa 
chứng quả A la hán, nhưng nêu tu đúng thì càng ngày 
những tánh này phải yêu dân đi. 


Ngoài ra một người tu cần phải có, hoặc trau dồi ít 

nhât những đức tính sau đây: 

I. Biết làm phước, bố thí. Không keo kiệt, bỏn sẻn, 
bám chặt vào tài sản, tiên bạc của mình. 


44 


2. Nói lời ái ngữ. Không chê bai, chỉ trích, vu 
khống, phi báng kẻ khác. 

3. Từ, bi, hý, xả. Bốn đức tính căn bản của 
người tu hành. 

4. Khiêm cung và lễ độ. Càng tu thì cái ngã nhỏ 
dần, biết cung kính tôn trọng kẻ khác. 

Nếu tu đúng thì những đức tính này càng ngày càng 

tăng trưởng. 


45 


Nguyên nhân khổ đau 1 


Trong Tứ Diệu Đề (Khỏ, Tập, Diệt, Đạo), phần Tập 
đề thường nói nguyên nhân của đau khổ là 10 phiền 
não căn bản: tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên 
kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Nhiều người 
học đạo không nhớ nỗi 10 danh từ trên, và dù có nhớ 
đi nữa cũng chưa chắc hiểu rõ ý nghĩa. Qua kinh 
nghiệm cá nhân, tôi xin tóm tắt lại thành một thứ cho 
dễ nhớ: 

"Nguyên nhân của khổ đau là muốn sự vật phải theo 
ý mình". 

Một câu đơn giản trên bao gồm 10 phiền não gốc. 


Khi tiếp xúc cảnh trần, tâm khởi lên ưa cái này, muốn 
cái kia, như muốn có nhiều tiền, muốn giàu có, muốn 
nỗi danh, muốn vợ đẹp. muốn quyền hành, muốn cái 
này, muốn cái kia, tất cả những cái muốn đó đều 
được thúc đây bởi tâm tham. Khi cái muốn được 
thỏa mãn thì lòng tham lại tăng trưởng, có một thì 
muốn hai, có hai thì muốn mười, và có rồi thì SỢ mất, 
phải lo lắng ôm giữ, cất dấu. 

Nhưng khi những cái muốn không được thỏa mãn thì 


tâm sân nổi lên, giận người này, tức người kia, đồ lỗi 
người nọ. Trong tất cả phiền não thì tâm sân là nguy 


46 


hiêm nhật, vì nó đưa đên hành động xâu ác, măng 
chửi, đánh đập, mưu hại người làm trái ý mình. 


Muốn sự vật phải xảy ra theo ý mình là ngu sĩ, bởi vì 
sự vật xảy ra theo luật nhân duyên và nhân quả. Đủ 
nhân và duyên thì cho ra quả, còn thiếu nhân và 
duyên thì quả không trổ. Thí dụ những người nghèo 
mà ham mua vé số, lô tô, đánh đề mong trúng số làm 
giàu, nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo vì không có 
phước. Theo luật nhân quả, những người mà kiếp 
này giàu có là nhờ đời trước đã từng bố thí, giúp đỡ 
kẻ nghèo khó, nhờ phước đức đó nên kiếp này làm ăn 
dễ gặp may mắn, được quý nhân giúp đỡ. Ngoài đời 
thường nói "thông minh bất năng địch nghiệp", đù tài 
giỏi thông minh nhưng không có phước thì cũng 
nghèo mạt rệp; hoặc "mưu sự tại nhân, thành sự tại 
thiên", con người mưu mô tài giỏi thế nào đi nữa, 
nhưng thành công hay không là do trời xếp đặt, trời ở 
đây chính là luật nhân quả. Điền hình như truyện 
Tam Quốc xưa kia, Không Minh bao lần bày binh 
xếp trận quyết giết cho được Tư Mã Ý, đúng lúc Tư 
Mã Ý sắp bị chết cháy thì trời nỗi cơn mưa lớn đập 
tắt hết lửa. Trong gia đình, ai cũng muốn vợ chồng 
con cái hạnh phúc, nhưng đâu biết tất cả là oan gia 
hội tụ đề thanh toán nợ ân oán. Đã là oan gia tìm đến 
đòi nợ, trả nợ thì làm sao muốn người khác phải 
thương yêu và chiều ý mình được? 


Muôn sự vật phải theo ý mình cũng chính là ngã mạn, 
tự cho mình là quan trọng, muôn mọi người phải tuân 


47 


chiều ý mình. Trong gia đình, vợ muốn nhãn hột 
xoàn mà chồng chỉ mua cho nhẫn vàng thì buồn giận; 
chồng muốn đi du lịch mà vợ chỉ thích đi mua săm 
thì không vui. Ai cũng muốn người kia phải theo ý 
của mình. Đi vào đám đông thì muốn mọi người để ý 
tới mình, vào chùa thì ăn mặc sang trọng, trang sức 
lộng lẫy để mọi người chú ý ý, thế là cảm thấy vui 
sướng hãnh diện. Trong buổi ăn uống, nhậu nhẹt thì 
lớn miệng dành nói, không cho người khác nói, lỡ ai 
nói trái ý thì nổi sân chửi bới, âu đả. 

Khi sự vật không xảy ra theo ý mình thì tâm nghi dễ 
phát sinh. Thí dụ người vợ muốn chồng phải đi làm 
vê đúng giờ, nhưng lỡ chồng đi làm về trễ thì vợ khởi 
tâm nghi là chồng ngoại tình. Hoặc vợ muốn chồng 
phải đưa đi nghỉ mát, nhưng chồng bận việc không đi 
được thì vợ nghi là chồng hết thương mình, v.v... 


Muốn sự vật phải theo ý mình và mình ở đây là ai? 
Đó chẳng phải cái thân này là gì? Vì chấp cái thân 
này là Ta, là mình, (thân kiến), nên thân này muốn 
cái gì thì phải chiều theo ý nó. Nó đồi ăn thịt uống 
rượu mà trong nhà chỉ có rau cải và nước lã thì nôi 
sân lên, đập bàn đập ghế, la hét vợ con. Vì cho cái 
thân này là Ta nên phải đi sửa sắc đẹp, không muốn 
nó glà. 

Biên kiến là chấp vào cái thấy một chiều, còn gọi là 
thành kiến. Khi muốn sự vật phải xảy ra theo ý mình 


48 


tức là không muốn sự vật xảy ra theo ý người khác, 
đó chính là biên kiến5. 

Tà kiến là chấp chặt những quan niệm sai lầm, trái 
với đạo đức, trái với luật nhân quả. Cứ muốn sự vật 
phải xảy ra theo ý mình, đó là không hiểu luật nhân 
duyên, nhân quả như đã nói ở trên, và như vậy chính 
là một loại tà kiến. 

Kiến thủ là chấp chặt ý kiến, quan niệm của mình. 
AI cũng có quyên có ý kiến và khi mình biết tôn 
trọng ý kiến của người khác thì không phải là kiến 
thủ. Kiến thủ ở đây là khư khư bám chặt vào ý kiến 
của mình là đúng và ép buộc người khác phải theo. 
Dù ý kiến của mình đúng và hay nhưng ép buộc kẻ 
khác tuân theo thì đó là kiến thủ. Từ kiến thủ đi tới 
độc tài chăng bao xa. Thí dụ những người tu Tịnh 
Độ hoặc tu Thiền quá khích, muốn xiễn dương pháp 
môn của mình là hay, là đúng, rồi đèm pha pháp môn 
khác, muốn gia đình bạn bè phải tu theo pháp môn 
của mình, đây cũng là một loại kiến thủ. 

Giới cắm thủ là chấp vào những giới cắm kỳ lạ, như 
không nhận sự tiếp máu khi bịnh hay giải phẫu, 
không được cưới hỏi người ngoại đạo, phải tiêu diệt 
người ngoại đạo, v.v... Bám chặt vào những giới luật 
kỳ lạ như vậy mà còn bắt thân thuộc, bè bạn phải 


5 Ở đây tôi miễn bàn đến các danh từ chuyên môn như "thường 
kiên", "đoạn kiên". 


49 


theo lý của mình, có người hiệu biệt khuyên răn thì 
không nghe mà còn sinh ra oán giận. 


Qua sự phân tách trên, nêu bạn muôn diệt trừ phiên 
não khô đau thì cân nhớ nguyên nhân chính là "muôn 
sự vật phải theo ý mình". 


Có người sẽ thắc mắc, vậy thì không nên muôn øì hêt 
sao? Và như vậy thì làm sao sông? Làm sao buôn 
bán, làm ăn, phát triên kinh tê, xã hội, v.v... ? 


XI! 


Đề dễ hiểu, tôi cần phải thêm vào là "nhát quyết 
muốn sự vật phải theo ý mình" hoặc "cứ muôn sự vật 
phải theo ý mình”. Sống ở đời, chúng ta cần phải suy 
nghĩ tính toán, sắp xếp, dự tính trước những điều cần 
làm trong tương lai, những kế hoạch làm ăn, buôn 
bán, giao thiệp, v.v... Và có quyền mong ước mọi 
việc xảy ra như mình mong đợi, nhưng không nên 
bám chặt vào đó, nhát quyết muôn nó phải xảy ra 
theo ý mình mới được. Nếu mọi việc hanh thông và 
thành công thì không quá vui mừng, tự kiêu cho là 
mình tài giỏi. Nếu mọi VIỆC thất bại, không như ý 
mình muốn thì nên hiểu rằng có thê do thiếu phước, 
hoặc nhân duyên chưa đủ và không. buồn giận, đồ lỗi 
cho người khác. Xin nhắc lại một lần nữa, sự vật xảy 
ra theo luật nhân duyên và nhân quả, và ý của mình 
chỉ là một cái nhân nhỏ. 


50 


Hai loại muôn 


Có hai loại muốn: ham muốn và mong muốn. Ham 
muốn (craving) là nhát quyết muôn cho bằng được, 
nếu không được thì bất mãn, bực tức, buôn giận. Do 
đó ham muốn càng nhiều thì đau khổ càng tăng. Thí 
dụ làm ăn thì cứ muốn phải được nhiều tiền, nêu 
không được thì tính kế gian lận bất chánh; trong gia 
đình thì cứ muốn vợ chồng, con cái phải sửa đổi tánh 
tình theo ý mình, nếu không thì khắc khẩu, cãi nhau 
suốt ngày. 


Còn mong muốn hay ước muốn (wish) cũng là muốn 
nhưng cường độ nhẹ và yếu hơn vì không dám chắc 
sẽ được hay không. Được thì tốt mà không được thì 
thôi. Làm ăn có tiền thì xài nhiều, ít tiền thì xài ít; 
trong gia đình cũng muốn hoà thuận, nhưng mỗi 
người mỗi tính, không thể thay đổi được ai thì biết 
chấp nhận họ như vậy. 


Có người thắc mắc tu là phải diệt dục, tức là diệt trừ 
ham muốn, vậy ham tu, muốn tu, thích tu hành có 
phải là tham không? Ham muốn có hai loại: thiện và 
bất thiện. Ham muốn chạy theo ngũ dục để thỏa mãn 
các giác quan, và nắm giữ làm của mình, đây là tham 
dục (kamachanđa), thuộc loại bất thiện. Còn ham 
muốn tu hành, từ bỏ dục lạc thế gian, kiểm soát các 
giác quan, thanh lọc tâm ý, đây là ham muốn chân 


51 


chính (dharmachanda), thuộc loại thiện. Tu hành là 
tìm cách diệt trừ sự ham muốn bất thiện (không làm 
điều ác) và tăng trưởng ham muốn thiện (gắng làm 
điều lành). 


SC 


Nguyên nhân khổ đau 2 


"Muốn sự vật phải theo ý mình" là nguyên nhân gây 
ra đau khô khi giao tiếp, đối xử với người xung 
quanh. Nhưng còn một nguyên nhân khác cũng gây 
ra đau khổ khi ở một mình và không tiếp xúc với ai, 
đó là tưởng. 

Tưởng là một trong năm uấn, tức là năm phần tử cấu 
tạo nên con người. Tưởng cũng là một trong 5l tâm 
sở nên còn gọi là ứâm sở tưởng hay tâm tưởng. Ở đây 
tôi không đi sâu vào giáo lý Duy Thức mà chỉ đơn 
giản nêu lên tác dụng của cái tưởng. 


Tưởng có ba loại: quá khứ, hiện tại, tương lai. 


Khi tâm nhớ đến những chuyện đã qua thì gọi là tâm 
tưởng quá khứ, hay hồi tưởng. Đa số chúng ta 
thường hay bị loại tâm tưởng này làm khổ nhiều nhất. 
Tuần trước, tháng trước hay năm trước có ai đó nói 
nặng hay mắng chửi mình thì lâu lâu ngồi yên, những 
lời nói, hình ảnh này cứ trào ra, hiện lên trong đầu và 
khơi dậy bao nhiêu buồn tủi, tức giận, và ta đề cho 
những hình ảnh này tiếp tục dẫn ta chìm đắm trong 
khổ đau phiền não, không cách nào thoát ra. Khổ 
thay, bình thường những chuyện vui thì mau quên mà 
chuyện buôn thì nhớ hoài. Tâm tưởng quá khứ 
thường làm cho người ta buồn giận, trách móc, thù 
đai. 


53 


Khi tâm nghĩ đến tương lai, vẽ vời ra đủ loại mơ ước, 
mong đợi thì gọi là tâm tưởng tương lai, hay tưởng 
tượng. Thí dụ gia đình hạnh phúc mà tưởng tượng 
một ngày nào đó người chồng hay vợ sẽ bỏ mình, 
hoặc bị tai nạn chết sớm thì tự nhiên đâm ra lo âu, sợ 
hãi. Tâm tưởng tương lai thường làm cho người ta lo 
SỢ. 


Đề cho dễ nhớ, bạn đọc có thê so sánh ứởng quá khứ 
giống như một người thợ quay phim, chuyên môn thu 
hình và âm thanh những cảnh đã xảy ra, rồi lâu lâu 
đem ra chiếu lại cho bạn xem. Còn /ưởng tương lai 
giống như người chiếu phim giả tưởng mà bạn đóng 
một vai trong đó. 


Cả hai loại tưởng trên đều gây ra khổ đau, nên trong 
kinh "Nhất dạ hiền giả", đức Phật mới dạy chúng ta 

đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng đến tương lai, quá 
khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, và hãy an trú 
trong hiện tại. 


Tưởng quá khứ và tưởng tương lai đều là loại tưởng 
sai lâm, vậy thì tưởng hiện tại có tôt hơn không? 


Chữ tưởng, tiếng Pali là sanna, Sanskrit là samjna, có 
nghĩa là tri giác (perception) tức là sự ghi nhận và 
nhận biết của các giác quan. Tưởng hiện tại chính là 
sự ghi nhận sự vật đang xảy ra trong hiện tại. Sự ghi 
nhận này có thể đúng mà cũng có thê sai. Do đó cái 
tưởng hiện tại cũng có đúng và sai. Thí dụ khi nghe 
người kia la hét chửi mình mà ta ghi nhận là người 


54 


kia chửi mình, đây có thê được xem là tưởng đúng. 
Nhưng cũng có khi người kia vì lãng tai nên ăn nói 
lớn tiêng mà ta tưởng là họ mắng chửi hay giận dữ 
với ta thì đây là tưởng sai. Vì thế nhiều khi tâm an 
trú trong hiện tại nhưng do tưởng sai lầm nên vẫn 
sinh ra khổ đau như thường. 


Muốn thoát khỏi khổ đau do tưởng gây ra thì có một 
phương pháp, đó là tập ghỉ nhận sự vật đúng như 
thát, còn gọi là ghi nhận sự vật như nó là 
(yathabutam). Thí dụ khi nghe người kia la hét thì 
ghi nhận là người kia đang la hét thay vì ghi nhận 
người kia chửi mình. Khi nghe người kia ăn nói nhỏ 
nhẹ thì ghi nhận là họ ăn nói nhỏ nhẹ thay vì ghi nhận 
là họ dễ thương với mình. 


Làm sao biết được ghi nhận kiểu nào là đúng? Khi 
ghi nhận hiện tại mà tâm bình thản, không khởi lên 
ưa ghét, buồn giận, ganh tị thì đó là dấu hiệu tốt. Còn 
khi ghi nhận hiện tại mà tâm khởi lên ưa ghét, buồn 
giận, nghi ky thì đó là dấu hiệu xấu, cho biết tâm 
tưởng hiện tại đã bị méo mó vì khoác lên những 
thành kiến. Giống như đeo mắt kính màu mà nhìn sự 
vật. Khi có vọng tưởng thì tức khắc vọng tình, cảm 
xúc ưa ghét, vui buồn, lo sợ sẽ theo sau. 


55 


Hạnh phúc xả ly 


Ở đời người ta thường cho hạnh phúc là có được cái 
này, cái kia: có nhà lầu, xe hơi, có vợ đẹp, con ngoan, 
có tài sản, quyền thé, v.v... Khi chưa có thì muốn có, 
làm đủ mọi cách để cho có. Có rồi thì sợ mất hoặc 
xem thường rồi lại muốn có cái khác. Nếu có không 
được thì buồn phiền, bất mãn, khổ sở. 


Người biết tu thì thấy "không có" là một hạnh phúc. 
Không có ở đây là do trí tuệ quán chiếu thấy mỌI sự 
phiền toái đều do ham muốn mà ra. Bởi thế người tu 
không muốn có, nếu đã có rồi thì tập xả ly. Vì những 
thứ "có" trên thế gian này đều là ràng buộc. 

Tuy nhiên đối với những người chưa có, chưa thỏa 
mãn được những mong ước, thèm khát, còn mải mê 
chạy theo vật chất thì xả ly là một việc thật khó làm, 
vì họ chưa có thì lấy gì mà xả bỏ. 


Đức Phật khi còn là thái tử đã có vợ con, vàng bạc, 
của cải, cung phi mỹ nữ, đầy đủ vật chất mà trong 
lòng vẫn nặng trĩu âu lo, không cảm thấy hạnh phúc. 
Do đó ngài mới xả bỏ ra đi tìm chân lý, tìm hạnh 
phúc chân thật. Trong khi đó có những người tu lại 
chạy theo vật chất, của cải, tài sản, danh lợi bởi vì 
trong đời họ chưa được thỏa mãn, chưa cảm thấy có 
đầy đủ. Chỉ khi nào có được rồi và trải qua kinh 
nghiệm thấy những thứ mà họ đã nhọc công tìm kiếm 


56 


chỉ đem lại phiền toái và khổ đau thì lúc đó ý nghĩ xả 
ly mới xuất hiện. 

Trước hết có thân thì phải lo cho thân ăn, mặc, ở, 
sống. Phải đi làm kiếm ăn, phải mua quần áo mặc, 
phải thuê nhà ở tránh mưa nắng. Khi thân đau ốm 
phải lo thuốc men, chạy chữa. Nếu có gia đình thì 
phải lo làm ăn buôn bán kiếm tiền nuôi vợ con. Suốt 
ngày chỉ lo suy nghĩ và làm đủ mọi chuyện cho cái ta 
và những thứ của ta. 


Hạnh phúc xả ly tương đương với thiểu dục tri túc, có 
nghĩa là tâm không ham muốn, và luôn cảm thấy đầy 
đủ đù trong tay không có gì hết. Với người tu, không 
có sở hữu gì thật là một hạnh phúc. Nói như vậy có 
vẻ ngược đời, nhưng người tu là kẻ đi ngược dòng 
đời kia mà! 

Xả ly giống như người đang mang gánh nặng trên vai 
mà đi, nay bỏ được gánh nặng xuông thì cảm thấy 
nhẹ nhàng sung sướng vô cùng. Người tu cần tập xả 
ly, vì xả nhiều chừng nào thì nhẹ chừng nấy. Xả ly 
không có nghĩa là phải vứt bỏ hết tài sản, của cải 
đang có. 

Xả ly trước hết là xả bỏ sự ham muốn và buồn giận 
trong tâm, kế đến là xả bỏ sự bám víu vật chất bên 
ngoài. Tuy sống giữa tài sản, vật chất, nhưng I (âm 
không còn nhớ nghĩ những thứ đó là của ta, nêu có ai 
xIn hoặc mắt thì xem như nhẹ gánh nặng. 


57 


Tập xả ly tới mức cùng cực thì khi chết, ta xem như 
trút hết gánh nặng, nhất là cái thân tứ đại già yếu, 
bệnh hoạn. Ta đã phải mang nó trên vai suốt cả cuộc 
đời, nay bỏ được nó, há không phải là sung sướng 
lắm sao? Vì thế các thiền sư đặc đạo, khi chết đều 
vui vẻ an nhiên tự tại ra ổi. 

Khi đói thì ta thèm ăn, nhưng khi ăn thì đòi thứ này 
thứ kia rồi ăn cho cố, đau bụng, nặng bụng, khó thở. 
Khi khát thì thèm uống, nhưng khi uống thì thích 
những thứ độc hại như rượu bia, rồi say mèm, ói 
mửa. Nhiều khi sinh ra ung thư hay sưng gan. 


Người tu là người đi tìm hạnh phúc chân thật, hạnh 
phúc này chỉ có khi tâm không còn bám víu, dính 
mắc, thèm khát mọi sự vật trên đời này. Như vậy 
hạnh phúc chính là sự giải thoát của tâm ý. Và muốn 
có giải thoát thì phải tập xả ly. Hãy nhìn vào tự tâm, 
xem mình còn bám víu, dính mắc, ưa ghét cái gì 
không? Có người xả bỏ được vợ con nhưng lại dính 
mắc vào chùa chiền, xả bỏ được tài sản nhưng lại 
dính mắc vào danh lợi, địa vị. Xả bỏ được cái này 
nhưng rồi lại dính mắc vào cái khác! 


58 


Chất chứa 


Có người nọ nghe nói về một đạo sư nổi tiếng nên 
tìm đến hỏi đạo. Đến nơi, anh thấy trong nhà của vị 
đạo sư trồng trơn, chỉ có một cái giường, một cái bàn, 
một cái ghế và một cuốn sách. Anh ngạc nhiên hỏi: 
"Sao nhà đạo sư trống trơn, không có đồ đạc gì cả?" 


Đạo sư hỏi lại: "Thế anh có hành lý gì không?" 

Anh đáp: "Dạ có một va l1". 

Đạo sư hỏi: "Sao anh có ít đồ vậy?" 

Anh đáp: "Vì đi du lịch nên đem ít đồ". 

Đạo sư nói: "Tôi cũng là một người du lịch qua cuộc 
đời này nên không mang theo đồ đạc gì nhiều". 


Chúng ta thường quên mắt mình chỉ là khách du lịch 
qua cuộc đời này, lầm tưởng mình sẽ ở mãi nơi đây, 
nên tham lam, ôm đồm, tích trữ quá nhiều đồ vật, tài 
sản. Đàn bà thì chất chứa quần áo, vòng vàng, nữ 
trang. Đàn ông thì máy móc, xe hơi, t¡ vi, máy điện 
tử. 


59 


Tranh Chấp 


Mỗi khi có sự tranh chấp, buồn phiền, chúng ta 
thường có khuynh hướng đô lôi cho người khác. Sau 
đây là ba trường hợp: 


1. Người chưa biết đạo thì luôn cho mình đúng và 
người kia lỗi 100%. 

2. Người bắt đầu học đạo, biết tu thì thấy cả hai bên 
đều có lỗi 50%. 

3. Người hiểu đạo thì thấy mình lỗi 100%. 


1/ Người chưa biết đạo thì luôn cho mình đúng 
100%. Do vô minh và chấp ngã quá lớn, cho mình là 
người quan trọng nhất, nghĩ cái gì cũng phải, cũng 
đúng, nên xảy ra chuyện gì trái ý cái ngã (cái Ta) thì 
tức giận bắt lỗi người khác. Thí dụ một chuyện thật 
xảy ra ở Hoa Kỳ, có một bà già vào mua cà phê tại 
tiệm Starbucks, không biết vì lý do gì, bà uông ly cà 
phê bị phỏng miệng. Thể là bà nổi giận làm đơn kiện 
tiệm này đã bán cho bà ly cà phê quá nóng khiến bà 
bị phỏng miệng và đòi bồi thường hai triệu đô la. Bà 
ta không thấy lỗi mình là khi cầm ly cà phê lên, nếu 
thấy nóng thì phải biết thôi cho nó nguội Tôi mới 
uông, đàng này có thể vì tham ăn, tham uống, thấy ly 
cà phê bốc mùi thơm phức, mờ mắt húp cái ực nên bị 
phỏng miệng. Trong khi đó biết bao nhiêu người 


60 


khác uống đâu có bị phỏng? Không những không 
biết lỗi mình mà còn đi kiện người ta! 

Một chuyện khác có thật cũng xảy ra tại Hoa Kỳ. 
Một ông nọ đưa bộ đồ vét đến một tiệm giặt ủi. Khi 
lây bộ đồ về thì nhận ra cái quần không phải của 
mình. Ông đem trả lại tiệm và khiếu nại. Khoảng 
một tuần sau, chủ tiệm đưa cho ông một quân khác, 
nhưng ông vẫn không công nhận là quần của ông. 
Thế rôi ông làm đơn kiện tiệm giặt ủi. Chủ tiệm đề 
nghị bồi thường ông 12.000 đô la nhưng ông không 
chịu mà đòi 54 triệu. Đương nhiên là quan tòa đã bác 
đơn của ông ta. 


2/ Người bắt đầu học đạo và biết tu thì thấy cả hai 
bên đều có lỗi 50%. Ở đây nói 50% là nói tượng 
trưng, vì có thể là 40% và 60%, hoặc 30% và 70%, 
hoặc 20% và 80%, v.v... Khi xảy ra một sự tranh 
chấp, cãi nhau thì đương nhiên phải có một người bắt 
đầu. Thí dụ như ông A và bà B cãi nhau. Ông A là 
người bắt đầu, nhưng nếu bà B im lặng bỏ đi, không 
chửi lại thì ông A không thể đứng đó chửi mãi. 
Nhưng nếu ông A nói một câu và bà B nói lại hai câu 
thì ông A sẽ tức lên nói ba câu hoặc năm, sáu câu liên 
tiếp. Và nêu bà B không biết ngừng thì cuộc cãi nhau 
sẽ leo thang. Nếu bà B biết ngừng thì cuộc khẩu 
chiến sẽ chấm dứt. Nhưng sau đó cả hai bên đều 
mang vết thương lòng và hận nhau. Về nhà, nếu bà B 


7 veste, suit. 


61 


là người hiểu đạo thì sẽ nhận ra mình cũng có lỗi 
trong chuyện cãi nhau, và nếu nhận ra mình có lỗi 
40% thì cơn giận của bà sẽ giảm xuống 40%. Nếu 
bà B nhận ra mình có lỗi 60% thì cơn giận của bà sẽ 
hạ xuống 60%. 


3/ Người hiểu đạo thì thấy mình lỗi 100%. Trong 
một cuộc tranh chấp mà thấy mình lỗi 100% thì coi 
bộ lỗ quá. Nhưng nếu hiểu đạo, đạo ở đây là luật 
nhân quả và nhân duyên thì biết là không thê nào tự 
nhiên vô cớ mà người kia lại gây sự với mình. Có 
thể mình đã nói hoặc đã làm điều gì tổn thương người 
ta mà mình không nhớ. Và nếu xét cho kỹ mà vẫn 
không thấy mình làm gì sai quấy thì có thể đời trước, 
hay nhiều kiếp trước mình đã não hại người ta, nên 
bây giờ họ gặp lại mình thì gây sự, kiếm chuyện trả 
thù. 


Thây mình lỗi đã là quý, nhưng nêu biết xin lỗi thì 
càng quý hơn vì có thê giải tỏa ân oán và oan gia. 


62 


Chỉ vì một con gà 


Trong xóm nọ, có hai gia đình ở sát cạnh nhau. Gia 
đình anh Ba có một mảnh vườn nhỏ sau nhà chuyên 
trồng rau cải. Còn gia đình anh Năm có vườn rộng 
hơn nhưng không trồng trọt mà nuôi gà. Một hôm 
không biết làm sao mà một con gà của anh Năm lại 
nhảy qua được hàng rào vào vườn anh Ba mồ lung 
tung làm hư mây bụi rau của chị Ba. Chị Ba tức tối 
chạy qua mắng vốn chị Năm nuôi gà làm sao mà đề 
cho nó chạy qua nhà hàng xóm phá hoại. Nhưng chị 
Năm cũng không vừa, cãi lại ai biểu hàng rào nhà chị 
Ba làm không kỹ nên gà mới nhảy qua được. Hai chị 
lời qua tiếng lại, không ai nhận lỗi mình mà chỉ đồ lỗi 
cho người kia, nên thoáng chốc hai chị mắng chửi 
nhau thậm tệ. 


Đến chiều, anh Ba đi làm về, chị Ba kế lễ chuyện hồi 
sáng và muốn chồng mình phải đi qua hàng xóm 
mắng vốn và bắt đền mấy bụi rau. Anh Ba thương vợ 
nên đi qua nhà anh Năm mắng vốn. Trong khi đó 
bên kia, chị Năm cũng đang kê cho chồng nghe 
chuyện hồi sáng thì anh Ba sang tới nơi. Hai anh lời 
qua tiếng lại, anh nào cũng bênh vợ của mình. Đàn 
bà hay nói dai, còn đàn ông thì hay cộc nên chỉ vài 
câu là hai anh bắt đầu đấm đá nhau. Anh Năm bị 
đấm trúng mặt té nhào xuống đất. Lồm cồm bò dậy, 
liếc thấy con dao phay của vợ thường dùng cắt thịt gà 


63 


đê trên bàn, anh nhào tới năm con dao và chém anh 
Ba tới tâp. Trong cơn sân ngút trời, anh Năm đã 
chém chết anh Ba. 


Chỉ vì một con gà mà anh Ba mắt mạng, anh Năm 
ngôi tù chung thân, chị Ba góa chồng, chị Năm cũng 
mất chồng, mấy đứa con của anh Ba trở thành mô côi 
cha, mây đứa con của anh Năm tuy còn cha nhưng 
cũng như không. Xưa nay hai chị không đi làm, chỉ 
biết ở nhà làm nghề nội trợ, nay người thì chồng chết, 
người thì chồng ở tù, nên chị Ba phải đi bán bún riêu, 
còn chị Năm thì đi bán hủ tiếu kiếm tiền nuôi con. 
Qua câu chuyện trên, chắc bạn đọc sẽ đồng ý là chị 
Năm có lỗi, vì gà của chị chạy qua nhà hàng xóm 
quấy nhiễu. Nếu chị Năm biết nhận lỗi và xin lỗi thì 
đâu có thảm cảnh xảy ra. Tuy nhiên nếu chị Ba là 
người hiểu biết, có học thức, thì khi thấy chị Năm ăn 
nói ngược ngạo, xắc xược thì nên bỏ qua, không thèm 
tranh cãi, vì "tránh voi (điên) chăng xấu mặt nào”. 
Đàng này chị Ba ban đầu tuy không có lỗi, nhưng khi 
ăn thua đủ với chị Năm là bắt đầu có lỗi trong đó rồi. 
Những kẻ phàm phu, vũ phu thường ra vẻ Ta đây 
ngon lành nên thích ăn thua đủ, dành phần phải về 
mình. Còn bậc đại trượng phu thì luôn khiêm cung, 
hạ mình, biết nhận lỗi và xin lỗi. Trường hợp mình 
không có lỗi mà vẫn nhận lỗi, xin lỗi thì chỉ có những 
bậc siêu nhân mới làm được. 


64 


Thương ghét 


Đa số người thường, suốt ngày sống trong sự thương 
ghét. Người nào vừa ý, hợp ý mình thì thương, kẻ 
nào trái ý mình thì ghét. Thương thì chăm lo, chiều 
chuộng, ôm giữ. Ghét thì hất hủi, xa lánh, đây ra. 
Khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét bồ hòn cũng 
méo. Thương thì thương cả đường đi, ghét thì ghét 
cả tông ti họ hàng. Tất cả những nghiệp ân oán, oan 
gia đều do thương ghét mà ra, bởi vì thương là sự 
biểu lộ của tâm tham, và ghét là sự biểu lộ của tâm 
sân. Do đó thương ghét càng nhiều thì tham, sân 
càng tăng và đương nhiên dẫn đến đau khổ và bắt an. 


Khi bắt đầu biết đạo thì tập diệt trừ tánh tham và sân 
vì biết đó là nguyên nhân của đau khổ. Nhờ từ bỏ 
tánh tham, sân nên tâm trở nên bình đẳng, không 
thương người này ghét người kia. Nhờ tâm bình 
đẳng nên bớt luyến ái gia đình, vợ chồng, con cái, 
cha mẹ, và bớt thù ghét người dưng nước lã, kẻ thù. 
Nếu tiếp tục tu hành như vậy, từ bỏ tham, sân thì tâm 
càng trở nên bình an, vắng lặng. Đến đây, nêu không 
khéo thì sẽ trở nên gỗ đá, cây khô, không còn tình 
người. Do đó cần phải bước qua giai đoạn kế tiếp là 
quay lại nhìn chúng sinh. 


Khi tâm được bình an, văng lặng, nhìn lại bà con thân 
thuộc thì thây mọi người đêu mải mê lặn hụp trong 


65 


đau khổ, trong vòng lần quân của thương ghét, và từ 
đó khởi lên một tình thương mà đạo Phật gọi là từ bị. 
Tình thương này không còn bóng dáng của tâm tham 
nên không có ái luyến, dính mắc. Tính chất của nó 
hoàn toàn khác hắn với cái thương (có tham) của 
phàm phu. Đây là loại tình thương của bồ tát, người 
đã hiểu đạo và tu tập để thoát ra ngoài vòng thương 
ghét thường tình thế gian. Vì thế sau khi hiểu đạo thì 
chỉ còn tình thương. Thấy ai cũng là bà con thân 
thuộc của mình từ nhiều kiếp, và thấy ai cũng đáng 
thương hết. 


66 


Tâm thích nêm mùi 


Tâm tuy vô hình chất, nhưng nó lại hay thích nếm 
mùi kinh nghiệm vật chất, nó thích nhìn ngắm các 
màu sắc xinh đẹp qua cửa con mắt, thích nghe những 
âm thanh êm dịu qua lỗ tai, thích ngửi mùi thơm qua 
lỗ mũi, thích nếm các vị ngon qua cái lưỡi, và thích 
xúc chạm khoái lạc qua thân thể. Nói cách khác là 
tâm rất thích đi tìm cảm thọ qua năm giác quan. Từ 
sự đi tìm cảm thọ mà tâm bị mắc kẹt, trói buộc vào 
vật chất. 

Theo kinh Khởi thế nhân bồnŸ, tổ tiên của loài người 
là chư thiên ở Quang Âm Thiên (Abhassara) tái sinh. 
Ban đầu họ có thân bằng ánh sáng, phi hành trong 
không gian, tự nuôi sông bằng hỷ lạc, không cân ăn 
uống. Lúc đó mặt đất có màu sắc giống như đề hồ? 
và hương vị ngon ngọt như mật ong. Trong số các 
chúng sinh này, có người tò mò lấy ngón tay quẹt 
miêng đất và nếm thử. Liền khi ấ ây, mùi VỊ của đất 
thấm vào thân và tham ái khởi lên. Rồi các chúng 
sinh khác thấy vậy cũng bắt chước làm theo, lấy tay 
quẹt đất và nêm mùi vị. Dần dần, vì tham ăn vỏ đât 
ngọt bùi, thân thể của họ trở nên trọng trược, và mất 


8 Trường Bộ Kinh số 27. 
? Đê hô là chât bô dưỡng được làm từ sữa bò, có thể gọi là phó 
mát (fromage, cheese). 


67 


đi ánh sáng. Ban đầu không cần ăn mà vẫn sống 
bằng ý hỷ, nhưng từ khi thưởng thức mùi vị của đất, 
khởi lòng tham ái, thân bị mắt ánh sáng, họ bắt đầu 
lây vỏ đất làm thức ăn trong một thời gian khá lâu, 
thân thê của họ trở thành cứng rắn, và sinh ra hình 
dáng sai biệt. Những người có sắc đẹp thì khởi tâm 
kiêu ngạo về sắc đẹp của mình và khinh chê kẻ khác. 
Do sự kiêu ngạo của họ mà vỏ đất ngọt bùi biến mắt, 
thay vào là một loại nắm đất hiện ra khắp nơi. Loại 
nắm này có màu sắc như đề hồ, và hương vị như mật 
ong. Các chúng sinh trên mặt đất khi ấy phải tự nuôi 
sống bằng thứ nắm đất này. Càng ăn nắm đất thì thân 
thể của họ trở nên cứng rắn hơn và hình sắc lại càng 
sai biệt nhiều hơn. Những người có sắc đẹp khinh 
chê người không có sắc đẹp: "Chúng ta có sắc đẹp 
hơn họ, họ không có sắc đẹp bằng chúng ta". Do 
kiêu ngạo và kiêu mạn về sắc đẹp của họ nên nâm đất 
biến mất. Khi nấm đất biến mắt thì có cỏ và cây leo 
hiện ra. Loại cây leo này cũng có màu sắc, mùi vị 
như đề hồ, và chúng sinh khi ấy phải tự nuôi sống 
bằng cây leo trong một thời gian dài. 


Và cứ như thế, càng ăn đồ từ mặt đất thì thân thể của 
họ càng trở nên cứng rắn và hình dáng lại càng sai 
biệt. Có sai biệt thì tâm phân biệt khởi lên so sánh 
đẹp xấu rồi sinh kiêu mạn, khinh chê kẻ khác nên 
cộng nghiệp xấu làm thức ăn ngon ngọt ban đầu biến 
mắt và hiện ra các thức ăn sau nhỏ dân. Sau một thời 
gian đài ăn cây leo và tạo nghiệp kiêu mạn thì cây leo 


68 


biến mất và lúa mọc ra khắp nơi. Lúa ban đầu không 
có vỏ cám, chỉ toàn mùi thơm và trơn láng. Chúng 
sinh chỉ việc nhồ lúa chín và ăn liền, không cần phải 
nâu nướng. Nơi nào lúa được nhồ ăn ban sáng thì 
đến chiều đã mọc lại ngay, không cần phải cày bừa 
hay trồng trọt. Càng ăn lúa thì thân thể càng trở nên 
cứng rắn hơn trước và hình dáng lại càng sai biệt. 
Tới thời kỳ này thì hình sắc và tánh tình nam nữ 
thành hình sai biệt rõ ràng. Do hình sắc nam nữ sai 
biệt như vậy, nên họ nhìn nhau lâu thì tình dục khởi 
lên, ái luyễn đối với thân thê bắt đầu. 

Bản kinh còn đài, ở đây tôi không muốn lập lại, nếu 
cần biết thêm thì bạn có thể tìm chánh kinh tra cứu. 
Điều chính yếu muốn nói lên ở đây là tiến trình biến 
đổi từ thân ánh sáng, cấu tạo bởi các nguyên tử thanh 
nhẹ, đến thân xác thịt thô kệch, cấu tạo bởi những 
nguyên tử nặng trọc, được khởi đầu chỉ vì tâm £larn 
ái. 

Khi tâm thích nếm mùi, đi tìm cảm thọ vật chất (thỏa 
mãn các giác quan) thì đi theo chiều xuống (hướng 
hạ), từ nhẹ tới nặng, từ ánh sáng trở thành vật chất. 
Khi tâm từ bỏ chạy theo cảm thọ vật chất thì sẽ đi 
ngược trở lên (hướng thượng), từ nặng tới nhẹ, từ vật 
chất trở về ánh sáng. 

Có những người tu Tịnh Độ, thường niệm danh hiệu 
đức Phật A Di Đà mà không biết từ bỏ dục lạc thế 
gian, ưa thích tài sản, vật chất, luyến ái gia đình vợ 


69 


con thì khó hy vọng được Ngài tiếp dẫn. Bởi vì đức 
Phật A Di Đà (Amitabha) có nghĩa là Vô Lượng 
Quang, nói cách khác Ngài chính là Ánh Sáng Vô 
Lượng. Người còn nhiều tham dục, tâm u ám, đen 
tối, nặng trược làm sao tương ưng với ánh sáng trong 
nhẹ mà đi về cõi ánh sáng? 


70 


Nghề vợ chồng 


Vào ngày 7 tháng I năm 2008, có một người Mỹ gốc 
Việt!” 38 tuổi, đã ném bốn đứa con nhỏ từ bốn tháng 
đến ba tuổi trên một chiếc cầu tại tiểu bang Alabama, 
Hoa Kỳ. Theo tin tức thì hai vợ chồng anh thường 
cãi nhau suốt ngày, hầu như không ngày nào mà hàng 
xóm không nghe vợ chồng anh to tiếng mắng chửi 
nhau. Ngoài việc xung đột, bất đồng ý kiến với vợ, 
anh còn uống Tượu và xài thuốc kích thích, nên không 
kềm chế nổi cơn sân. Vào ngày nói trên, sau khi cãi 
nhau với vợ, anh xách bốn đứa con lên xe và đem ra 
cầu liệng xuống biên, sau đó cảnh sát đã tìm được 
xác của bốn đứa trẻ này. Khi ra tòa anh đã thú tội và 
nhận án tử hình. Câu chuyện này đã làm rung động 
giới truyền thông Mỹ nói chung và giới cộng đồng 
Việt Nam nói riêng. 


Ở Việt Nam, những chuyện vợ chồng xung đột, cãi 
vả, mắng chửi hoặc đánh nhau bề đầu, chảy máu 
không phải chuyện lạ, nhưng ở một xứ văn minh như 
Hoa Kỳ mà xảy ra đưa tới án mạng giết bốn đứa con 
thơ như vậy quả thật là khủng khiếp! 


!9 Ở đây xin miễn nêu tên. 
''Ở Hoa Kỳ thường có nhiều chuyện chồng giết vợ như Scott 
Peterson giết vợ đang mang thai rồi vứt xuông sông, chuyện OJ 


7] 


Ở đời nam, nữ lớn lên cưới hỏi nhau là lẽ tự nhiên, 
không ai thắc mắc tại sao phải như vậy. Thế nhưng 
đến khi gia đình vợ chồng tan vỡ, ly dị, chửi nhau, 
đánh nhau, và có lúc giết nhau thì người ta lại ngạc 
nhiên hỏi “ủa, tại sao lại có thê xảy ra như vậy?” 


Thông thường, trước khi đi làm kiếm tiền, người ta 
phải đi học đề có nghề trong tay, sau đó mới đi xin 
việc làm. Một người muôn làm bác sĩ, ít nhất phải 
học xong tú tài, rôi thi tuyển vào đại học y khoa, và 
học từ bảy đến mười năm)”, sau đó mới được phép ra 
mở phòng mạch. Một người muốn làm kỹ sư cũng 
phải qua tú tài, rồi thi tuyển vào các trường kỹ sư, 
học tông cộng ít nhất năm năm, sau đó mới ra hành 
nghề kỹ sư. Trong xã hội, tất cả ngành y tế, kỹ thuật, 
khoa học, v.v... các nhân viên đều phải được học 
nghề và huấn luyện trước khi được mướn. Và nhiều 
khi đang hành nghè, hàng năm vẫn phải đi học thêm 
khóa tu nghiệp để cập nhật hóa những kiến thức mới. 


Trong khi đó đa số người ta lập gia đình vào lứa tuổi 
trung bình từ 1§ đến 25, mà không có một chút khái 
niệm căn bản tối thiêu về đời sống gia đình, tâm lý, 
sinh lý, tình cảm. Họ chỉ biết xưa nay thấy ai cũng 
lập gia đình cho có đôi thì làm theo, vậy thôi. 


Simpson, v.v... nhưng tôi chỉ nêu câu chuyện trên vì đó là người 
Việt Nam. 
!2 Theo chương trình giáo dục bên Pháp. 


J5 


Có bao giờ bạn nghĩ đời sống vợ chồng cũng là một 
nghề không? Chắc chắn mọi người đều nghĩ vợ 
chồng là chuyện tình cảm yêu đương, cớ sao lại gọi là 
một nghề? Chữ nghề nghe có vẻ vô tình quá! Vì 
nghề là một việc làm kiếm tiền, trong đó không có 
tình cảm gì hết. Nếu tôi là bác sĩ giỏi chữa bạn hết 
bệnh thì bạn phải trả tiền cho tôi. Nếu tôi là kỹ sư 
giỏi, thợ giỏi thì chủ phải trả lương cho tôi, hai bên 
không có tình cảm gì hết. Nếu bạn mở tiệm làm nhà 
hàng, nấu ăn ngon thì sẽ đông khách. Mới nhìn qua 
các cơ sở y tế, kỹ thuật, thương mại dường như 
không có tình cảm, nhưng thật ra đều có tình cảm bên 
trong. Nếu bạn là bác sĩ giỏi mà không có tình 
người, xem bệnh nhân như cỏ rác thì chắc chăn họ sẽ 
không tới và bạn sẽ ế khách. Nếu bạn là kỹ sư giỏi 
mà phách lối, làm tàng không biết kính nê xếp trên 
thì họ sẽ đì bạn, không tăng lương hoặc kiếm cớ đuôi 
bạn. Nếu bạn nấu ăn ngon mà không khéo tiếp đãi, 
ân cần phục vụ khách hàng thì họ sẽ bỏ đi ăn tiệm 
khác. Bất cứ một cơ sở, hãng xưởng nào cũng cần 
những nhân viên giỏi, ngoài việc rành nghề còn phải 
biết giao tiếp cư xử với kẻ trên người dưới một cách 
hòa thuận và có tình người thì mới thành công, phát 
triển. 

Gia đình cũng là một cơ sở nhỏ (small business), 
trong đó cả hai vợ chồng đều là chủ nhân và đồng 
thời cũng là người làm. Cả hai cần phải biết hợp tác 
với nhau về khả năng lẫn tình cảm đề đóng góp xây 


73 


dựng "cơ sở" mang tên là "gia đình" được hạnh phúc. 
Môi người cân phải biêt bôn phận cũng như quyên lợi 
của mình. 


Thế nhưng rất tiếc, sau khi trải qua thời trăng mật của 

"tình yêu", người ta thường quên đi bốn phận mà chỉ 
chú ý tới quyên lợi, đòi hỏi, mong muốn người kia 
phải làm theo ý mình, chiều chuộng mình, phục vụ 
mình. 


Nếu bạn đồng ý với quan niệm "gia đình là một cơ sở 
nhỏ” thì vợ chồng cũng là một nghề, trong đó người 
chồng cần phải học nghề làm chông, Và người vợ cân 
phải học nghề làm vợ. Con người ta mới sinh ra 
không ai tự nhiên biết nói, biết đọc, biết viết, mà cần 
phải được dạy nói, dạy đọc, dạy viết. Cái gì cũng 
phải học thì mới biết làm. Vợ chồng là một nghề làm 
suốt cuộc đời, vậy mà không có trường hay lớp nào 
dạy. 


Cùng lắm, trước khi gả con gái về nhà chồng thì 
người mẹ dạy con vài lời về cách làm dâu. Đến ngày 
làm lễ cưới ở nhà thờ hay trong chùa thì các cha và 
quý thầy cũng chỉ khuyên vợ chồng ăn ở hòa thuận 
và chung thủy với nhau. 


Nghĩ lại ở đời chưa có cái nghề nào, trong đó người 
ta không được dạy chút nào mà phải vô làm ngay như 
nghề vợ chồng. Có lẽ người ta nghĩ cái nghề Tày 
không cân học, cứ làm đại thì từ từ sẽ biết, tiếng Pháp 


74 


gọi là "apprendre sur le tas", tạm dịch là "vừa làm 
vừa học”, hên thì hưởng, xui thì chịu. 


Ngoài ra nghề vợ chồng không phải thích thì làm, 
chán thì nghỉ dễ dàng như các nghề khác. Đương 
nhiên thời nay người ta có thê lây nhau vài năm rồi ly 
dị, nhưng nếu có con thì vấn đề ly dị, chia gia tài thật 
là nhiêu khê, phiền toái. Vì thế có những cặp chán 
ghét nhau mà vân phải sống Khi vì con cái, kinh tế, 
thể diện, hay truyền thống, v.v.. 


Tình yêu suông không đủ đem lại hạnh phúc. Tình 
yêu chỉ là động cơ thúc đây hai người đến với nhau, 
nhưng sống chung hạnh phúc là một việc khác. Nó 
đòi hỏi mỗi người phải biết cách cư xử với nhau. 
Trong các đạo giáo gọi đó là "đạo vợ chồng". Đạo 
vợ chồng thường chỉ dạy "bốn phận" (duty, devoir) 
Của VỢ chồng. Biết được ' 'bổn phận” cũng là một 
điều đáng quý rồi, nhưng vẫn chưa đủ đem lại hạnh 
phúc, nó chỉ giúp cho gia đình sống bình yên, không 
sóng gió. Giông như một nhân viên biết bổn phận 
của mình là đi làm chăm chỉ, đúng giờ, nhưng chưa 
chắc anh ta làm VIỆC ĐØIỎI, biết tăng lợi nhuận cho 
chủ. Do đó ngày nay, các hãng xưởng phải gửi nhân 
viên đi học thêm các lớp tu nghiệp đề nâng cao năng 
xuất. Người nhân viên cũng có quyên lợi như được 
nghỉ hè một năm hai tuần hay một tháng. Cũng thẻ, 
ngoài "bổn phận" (hay trách nhiệm), người vợ và 
chồng cũng nên biết mình có những "quyền lợi" gì để 
không bị đàn áp, bóc lột, lường gạt. Ngoài bổn phận 


75 


và quyên lợi, vợ chồng cần phải học hỏi thêm những 
cách thức xây dựng hạnh phúc, gọi tắt là nghệ thuật 
sống? (art of living). Do đó chữ "nghề" vợ chồng 
bao gôm nhiều nghĩa: bổn phận, trách nhiệm, đạo 
nghĩa, quyên lợi, và nghệ thuật. 


Nếu được học một chút "nghề" VỢ chồng, ít nhất là 
"bổn phận" thì đã không có những người chồng say 
rượu, vũ phu đánh đập vợ con, hoặc như người đàn 
ông ném bốn đứa con xuống sông ở trên, làm tan nát 
gia đình; không có những người vợ lắng lơ, say mê 
cờ bạc, phá hoại g1a cang. 


Bên đạo Chúa, có những lớp dạy về đời sống gia đình 
cho những cặp vợ chồng sắp cưới, giúp họ tìm hiểu 
về tâm sinh lý, tình cảm nam nữ, cách sống làm vợ, 
làm chồng, làm cha mẹ, hiểu biết về những khó khăn 
thử thách của đời sống gia đình sau khi cưới, cách 
giáo dục con cái trở thành người tốt trong xã hội, 

v... Đây là một điều rất hay cần được bắt chước 
học hỏi. 


Trong đạo Phật, mặc dù nhấn mạnh về sự giải thoát 
sinh tử luân hồi, đức Phật vẫn không quên dạy cho 
người tại gia cư sĩ những phương pháp sống hạnh 
phúc trong cuộc đời như trong Kinh Thiện Sinh'Ý, 


!3 Xin xem "Hiệp ước sống chung" trong sách "Ý Tình Thân" 
của Thích Trí Siêu. 
! Trường A Hàm, kinh sô 31. 


76 


Kinh Bảy Loại Vợ'”, Kinh Người Vợ Mẫu Mực!6 
Kinh Người Cư Sĩ'”, Kinh Hiền Nhân, v.v... Song le 
những kinh này không được khai triển rộng rãi nên ít 
người để ý học hỏi và áp dụng trong cuộc sống. 


Có những người suốt :. ngày ngồi thiền, niệm Phật, 
tụng kinh và quên mắt bổn phận làm vợ làm chồng, 
làm cha mẹ, khiến người hôn phối đâm ra oán ghét 
đạo Phật và nghĩ rằng các thầy đã làm mất hạnh phúc 
gia đình của họ. Từ đó gia đình trở nên xào xáo, bất 
hòa, càng tu vợ chồng càng cãi nhau, giận nhau rồi 
cho là tại tu nên đồ nghiệp, ma phá. Họ đâu ngờ tu 
một cách ích kỷ, chỉ biết phần mình và bỏ mặc bổn 
phận nên mới sinh ra phiên não như vậy. Do đó 
người Phật tử thông minh, khéo léo là người biết 
dung hòa đời sống gia đình và tâm linh. 


!5 Tăng Chi Bộ Kinh, chương bảy pháp. 
!5 Tăng Chi Bộ Kinh. 
!7 Trung A Hàm, kinh số 128. 


JTã 


Mẹ chồng nàng dâu 


Có một cặp vợ chồng mới cưới nhau và người vợ 
theo phong tục tập quán phải về nhà chồng. Chẳng 
may người chồng còn mẹ, và ngay từ đầu mẹ chồng 
nàng dâu đã đụng độ với nhau vê việc chăm sóc gia 
đình nhà cửa. Trước khi cưới vợ, mọi việc ở nhà đều 
do mẹ chồng cai quản, nay nàng dâu mới về thay đổi 
mọi VIỆC Sắp xếp trong nhà làm mẹ chồng rất khó 
chịu. Dần dà sự đụng độ trở nên căng thăng hơn và 
hai người không thê nhìn mặt nhau. Nàng dâu thì 
xem mẹ chồng như một phù thủy ác độc, còn mẹ 
chồng thì thấy nàng dâu là đứa hỗn láo không biết 
kính nề người lớn. 

Từ sự không nhìn mặt đi tới thù ghét và nàng dâu 
quyết định tìm cách loại bà già chồng khó chịu này ra 
khỏi nhà. Nàng tới gặp một vị lang y xin mua thuốc 
độc đề bỏ vào thức ăn ám hại mẹ chông. 


Vị lang y không chịu bán mà hỏi lý do tại sao? Nàng 
dâu kê lề sự việc bị mẹ chồng ăn hiếp bắt nạt và 
không thê sống chung với bà nữa. Nghe xong câu 
chuyện, vị lang y đồng ý bán cho nàng thuốc độc 
nhưng ông nói: "Tôi đồng ý bán, nhưng nếu tôi đưa 
cho cô loại thuốc độc cực mạnh uống vào chết liền 
thì mọi người sẽ nhận ra ngay cô là người ám hại bà, 
và họ sẽ truy ra tôi là người đưa thuốc, như vậy thì cả 


78 


hai sẽ bị bại lộ. Do đó tôi chỉ đưa cho cô một loại 
thuốc độc nhẹ, uống nhiều lần cho nó ngắm từ từ, và 
bà ấy sẽ không bị chết liền". 

Ông còn dặn dò thêm khi nàng lén bỏ thuốc độc hại 
mẹ chồng thì phải thay đổi thái độ, cư xử thật lễ 
phép, ngoan ngoãn với bà. Ông nói: "Cô nhớ mỉm 
cười khi bưng cơm cho bà, khen bà nấu ăn ngon, và 
hỏi bà có cần cô phụ giúp gì không? Cô nhớ luôn 
khiêm cung và dễ thương với bà. Làm như vậy thì sẽ 
không ai nghi ngờ là cô ám hại bà”. 


Nàng dâu đồng ý và hý hửng đem lọ thuốc độc về 
nhà. Ngay tối hôm đó, nàng bắt đầu bỏ thuốc độc 
vào thức ăn của mẹ chỗồng rồi lễ phép bưng lên cho 
bà. Sau vài ngày được đối xử cung kính lễ phép, bà 
mẹ chồng bắt đầu suy nghĩ lại về nàng dâu, "coi bộ 
nó cũng không đến nỗi hỗn láo như mình tưởng". 
Vài ngày sau, bà nghĩ tiếp "có lẽ mình đã nghĩ oan về 
nó". Và từ từ bà thay đổi thái độ, đối xử dễ dãi hơn 
và biết khen nàng làm cơm ngon và dọn dẹp nhà cửa 
sạch sẽ. Bà còn biết nói đùa và kê vài ba chuyện tào 
lao với nàng dâu nữa. 


Khi thái độ và cư xử của mẹ chồng thay đổi thì 
đương nhiên ảnh hưởng tới nàng dâu. Nàng cũng bắt 
đầu suy nghĩ lại về mẹ chồng, "coi bộ bà già chồng 
cũng không đến nỗi ác như mình tưởng. Kế ra bà ấy 
cũng dễ thương đó chứ". 


79 


Sự việc qua lại như vậy được một tháng thì hai người 
trở nên quý mến nhau như hai người bạn. Nàng dâu 
quên hẵn việc bỏ thuốc độc vào thức ăn của mẹ 
chồng. Rồi một hôm, nàng bỗng nhớ lại và giật mình 
lo ngại vì ý thức mình đã bỏ khá nhiều thuốc độc vào 
mỗi bữa ăn của bà. 
Thế rồi nàng hối hả tìm đến vị lang y và nói: "Trời 
ơi! Tôi đã lầm lẫn. Mẹ chồng của tôi thật ra là người 
dễ thương. Đáng lẽ tôi không nên cho bà uống thuốc 
độc. Ông có cách nào giúp tôi không? Ông có thuốc 
giải độc không?” 
Vị Ti 5 ngồi yên lắng nghe nàng bày tỏ xong, ông 
"Rất tiếc tôi không thê giúp cô, vì tôi không có 
trú0ê giải độc”. 


Nghe nói như vậy, nàng quá thất vọng, bật khóc và 
đòi tự sát. 

"Tại sao cô lại muốn tự sát?", vị lang y hỏi. 

Nàng đáp: "Bởi vì tôi đã bỏ thuốc độc ám hại một 
người quá tôt và dê thương. Tôi đã làm một việc ác 
độc nên tôi phải tự sát đê chuộc tội”. 


VỊ lang y ngôi yên lặng chôc lát rôi phá lên cười. 
Nàng ngạc nhiên hỏi: "Làm sao ông có thê cười trước 
một sự việc đau lòng như vậy?” 

“Tôi cười vì sự thật không có gì phải lo ngại”, vị lang 
y nói, "không có thuôc giải độc bởi vì tôi chưa từng 


S0 


đưa cho cô thuốc độc. Gói thuốc mà tôi đưa cho cô 
lúc trước chỉ là một loại thuôc bô tâm thường”. 


Nàng dâu vỡ lẽ ra là vị lang y đã khéo dùng phương 
tiện chữa cho cô và mẹ chồng khỏi bệnh "thù ghét 
nhau". Nàng cảm động cúi đầu cám ơn ra về, lòng 
nhẹ nhõm. 


Căn bệnh thù thét giữa mẹ chồng nàng dâu hầu như 
xảy ra thường xuyên, nhất là ở Á Đông, khi nàng dâu 
phải về chung sống với gia đình chồng. Trên phương 
diện tâm lý, đó là chuyện bình thường, bởi vì cả hai 
người đàn bà đều tranh nhau một người đàn ông nên 
xem nhau như thù địch và từ đó có những ý nghĩ xấu 
về nhau. Do nghĩ xấu về nhau nên không ưa nhau. 
Do không ưa nhau nên đưa đến hành động, cử chỉ 
không hòa ái. Do cư xử bất hòa, khiếm nhã nên càng 
ghét nhau và củng cố thành kiến xấu ban đầu về 
nhau, và cứ thế sự ghét nhau càng leo thang. Đây là 
tiến trình "Ý, Tình, Thân"'Š, tức là ý nghĩ đưa đến 
tình cảm, tình cảm dẫn đến hành động. 


Nếu vị lang y bảo nàng dâu đừng nghĩ xấu hay đừng 
ghét mẹ chồng nữa thì chắc chắn là cô không nghe. 
Nay ông ta khéo léo dụ cô nàng thay đổi thái độ cư 
xử với mẹ chồng. Đó tức là cô sửa hành động 


!8 Muốn biết thêm chỉ tiết, xin xem sách "Ý Tình Thân", Thích 
Trí Siêu. 


6l 


(Thân), nhờ cô tu sửa Thân, nên mẹ chồng đổi thái 
độ. Nhờ cả hai đổi thái độ, thì Ý được thay đổi, tức 
là không nghĩ xấu về nhau nữa. Nhờ Ý thay đổi nên 
Tình cũng thay đổi, tức là chuyên thù thành bạn. 


82 


Giúp kẻ thù 


Thuở xưa bên Trung Hoa, thời chiến quốc, giữa hai 
nước Sở và Tê có một con sông ngăn đôi biên giới. 
Dân chúng ở hai bên sông cùng trông dưa giống 
nhau, nhưng không hiểu sao dưa của dân Tè thì tươi 
tốt, ngon ngọt, còn dưa của dân Sở èo ọt, không 
ngon, mặc dù cả hai cùng lấy nước sông tưới dưa. 
Thấy thế người dân Sở ganh ghét, ban đêm cho người 
lén qua sông chặt phá dưa của dân Tê. Dân Tề tức 
giận muốn qua đánh nhưng ngại quân Sở hùng mạnh, 
không khéo từ một chuyện nhỏ có thê đưa tới chiến 
tranh lớn. May sao trong làng của dân Tễ có người 
thông minh hiến kế sai người ban đêm lội qua sông 
tưới nước phân cho dưa của dân Sở, nhờ đó dưa Sở 
lớn mạnh nên dân Sở không thèm dòm ngó tới dưa 
Tê nữa. 

Cũng vậy, khi chúng ta bị người khác ganh tức, thù 
oán vì họ thấy mình hơn họ, người khôn thì không 
nên ra mặt kiêu ngạo, phách lối mà nên hạ mình nhún 
nhường, tìm cách giúp cho kẻ thù, oan gia của mình 
được vui vẻ bình an thì họ sẽ không kiểm chuyện gây 
sự và não hại mình. 


83 


Thuyết pháp và nghe pháp 


Đức Phật xưa kia thuyết pháp tùy theo căn cơ người 
nghe, Ngài không có dạy độc nhất một pháp môn. 
Sau thời Phật nhập Niết bàn, các đệ tử của Ngài, dù 
đã chứng thánh quả nhưng không đủ trí tuệ như Ngài, 
nên không thể nói pháp tùy theo căn cơ người nghe. 
Ai tu tập pháp môn nào thì chỉ biết giảng dạy pháp 
môn đó, đây là lý do phát sinh ra nhiều tông phái và 
phái nào cũng cho là mình thực hành đúng nhất với 
lời dạy của Phật. Đến thời nay cũng thế, vẫn có 
những người tuyên dương pháp môn của mình là 
đúng, là hay nhất. 


Thí dụ người vợ thích ăn cá kho và muốn chồng con 
cũng phải ăn cá kho giống mình thì mới hài lòng. 
Người nào không thích cá kho thì mình ghét. Người 
tu Thiền mà muôn ép người khác tu Thiên giống 
mình thì cũng giống như bà vợ kia. Người tu Tịnh độ 
mà muốn người khác phải theo Tịnh độ và nghĩ Tịnh 
độ là hay nhất, hợp thời nhất thì cũng giống như bà 
vợ thích cá kho. 

Học rộng hiểu nhiều pháp môn đề giảng dạy là trí 
tuệ. Giảng tùy căn cơ thích hợp người nghe để họ tu 
tập bớt khổ là từ bi. 

Khi tu theo một pháp môn tức là thấy pháp môn đó 
hay và hợp với mình, nên muốn chia xẻ với người 


S4 


khác, nhưng nếu họ đang tu theo một pháp môn khác 
của Phật thì không nên cải tạo và chiêu hồi họ về với 
pháp môn của mình. Vì làm như vậy là vô tình chấp 
pháp và biến nó thành ngã sở. Pháp môn nào cũng 
đều là của Phật. Nếu chỉ trích pháp môn khác tức là 
vô tình chỉ trích Phật. 


Thuở xưa, không có phương tiện truyền thông tối tân 
hiện đại như băng cassette, CD, DVD, và internet. 
Nhưng ngày nay băng giảng Phật Pháp của chư tôn 
đức được lưu chuyên khắp nơi, và Phật tử có thể tìm 
nghe dễ dàng. Tìm nghe pháp như vậy là điều tốt, 
nhưng đâu phải ai cũng có trí tuệ và chánh kiến, biết 
phân biệt thầy nào chuyên giảng về Thiền hay Tịnh, 
nghiêng về Tánh hay Tướng, Đại thừa hay N guyên 
thủy, v.v... Pháp nào cũng là thuốc hay, nhưng nêu 
uống loạn xà ngầu thì có thê công phạt lẫn nhau. 


Phật tử đi nghe pháp cần phải biết vận dụng trí tuệ 
chọn thầy, lựa pháp. Khi nghe pháp mà tâm hoan hỷ, 
niềm tin đối với Phật Pháp tăng trưởng thì nên tiếp 
tục. Còn nêu nghe pháp mà hoang mang, mất niêm 
tin với pháp môn mình đang tu thì nên ngừng. Nếu 
thích tu Thiên thì nên tìm các băng giảng của quý 
thầy chuyên tu Thiền. Nếu thích Tịnh độ thì nên vào 
các trang nhà (website) Tịnh độ mà nghe và đọc đề 
tăng trưởng niềm tin, không nên chạy lộn qua bên 
Thiên, vì Thiền chuyên về lý tánh, không chấp nhận 
những gì thuộc về sự tướng mà tông Tịnh độ xiên 
dương. 


85 


Khi đi nghe pháp, chúng ta không nên chú ý vào hình 
thức như thầy nói nhanh hay chậm, giọng tốt hay đỏ, 
vui tính hay khó tính, uống nước nhiều hay ít, mà nên 
chú ý vào nội dung bài pháp, những lời thầy nói có 
giúp ích gì cho mình trong việc tu tâm sửa tánh, 
chuyền hóa lo âu, buồn giận hay không? Đi nghe 
pháp như vậy mới thực sự lợi ích. 


S6 


Ăn chim trĩ 


Một người nọ bị bệnh nan y, đã chạy chữa nhiều thầy 
thuốc mà không hết. Một hôm có người bạn đến 
thăm, biết bệnh của anh chỉ cần ăn chim trĩ là sẽ khỏi 
nên ân cần đặn anh mỗi ngày nhớ ăn chim trĩ. Sau 
khi người bạn ra về, ngày nào anh cũng nói luôn 
miệng: "ăn chim trĩ, ăn chim trĩ, ăn chỉm trĩ, ...”. 


Một tuần sau, người bạn trở lại thăm thấy anh vẫn 
còn bệnh, hỏi ra mới biệt môi ngày anh chỉ lập đi lập 


lại câu "ăn chim trĩ” chứ chưa hê ăn chìm trĩ và cũng 
không biệt hình dáng chìm trĩ ra sao. 


Người bạn bèn lây giây bút ra vẽ hình con chim trĩ 
đưa cho anh và bảo anh phải đi mua con chim giông 
như vậy mà ăn thì sẽ khỏi bệnh. 

Sau khi người bạn ra về, mỗi ngày anh lây giấy bút ra 
vẽ lại hình con chim trĩ rôi bỏ vào miệng nhai nuôi. 


Một tuần sau, người bạn trở lại thăm thấy anh vẫn 
chưa hết bệnh, hỏi ra thì biết mỗi ngày anh vẽ hình 
chim trĩ rồi bỏ vào miệng ăn. 

Thấy anh quá khờ nên lần này người bạn phải dắt anh 
ra chợ tìm mua một con chim trĩ, đem về nhà làm thịt 
cho anh ăn ngay tại chỗ thì anh mới khỏi bệnh. 


S7 


Chúng sinh bị bệnh nan y là bệnh tham, sân, si, ganh 
{j, tà kiến, ngã mạn, ích kỷ, v.v... Đức Phật là một 
bậc Y vương đã để lại các phương thuốc trị bệnh, đó 
là kinh điển. Kinh điển cần được học, hiểu và thực 
hành. Có hiểu thì mới thực hành được và từ đó bệnh 
tham, sân, si mới hết. Nhưng có nhiều người không 
biết, hàng ngày chăm chỉ đem kinh ra tụng mà các 
bệnh tham, sân, sĩ, phiền não vẫn không hết, đây 
cũng giống như người bệnh chỉ cầm toa thuốc lên đọc 
hàng ngày mà không biết đi mua thuốc và uống 
thuốc. 


S8 


Tứ động tâm 


Là Phật tử, chắc ai cũng mong ước Ít nhất một lần 

trong đời được qua Ấn độ chiêm bái Tứ động tâm, 

bốn di tích lịch sử của đức Phật: 

1. Vườn Lâm tỷ mi (Lumbim), nơi Phật đản sinh. 

2. Bồ đề đạo tràng (Bodhgaya), nơi Phật thành đạo. 

3.. Vườn Lộc uyền (Varanasi), nơi Phật chuyên pháp 
luân. 

4. Câu thi na (Kushinagar), nơi Phật nhập Niết bàn. 


Nhật là nghe nói chiêm bái bôn thánh địa này khi 
chêt sẽ được sinh về cõi trời thì ai mà chăng ham, 
trước mua vui, sau được phước. 


Nhưng khi qua Ấn độ thì chỉ thấy một nước nghèo 
nàn, dơ đáy, bụi bặm, khi đến các Thánh tích thì 
người ta đua nhau chụp hình quay phim để về khoe 
bè bạn, hoặc lo mua sắm kỷ vật lưu niệm, chẳng thấy 
có gì lạ hơn những nơi du lịch khác. Đó là chưa kê 
dành nhau chỗ ăn chỗ ngủ trong các khách sạn. 
Trước khi đi thì tâm đầy đủ tham, sân, si. Sau khi đi 
về tham, sân, si vẫn chăng mòn chút nào. Như vậy 
làm sao sinh lên cõi trời? Nê ếu bảo rằng người nào 
đến viếng bốn nơi này, khi chết được sinh lên cõi trời 
thì tất cả dân Ấn độ sông xung quanh đây sẽ sinh về 
trời hết, đâu cần phải mắt công tu hành cho cực? 


69 


Khi đến bốn chỗ này, khách hành hương nên dành thì 
giờ ngồi tịnh tâm, lắng lòng tư duy quán chiếu, thấy 
rõ quá trình giáng sinh, xuât gia, thành đạo, thuyết 
pháp độ sinh và nhập diệt của đức Phật. Dù là một 
bậc giác ngộ nhưng Ngài cũng không tránh khỏi định 
luật vô thường chỉ phối. Cảnh vật còn đây mà người 
xưa đã mắt hơn 2500 năm. Vừa cảm động ân đức sâu 
dày của Ngài, vừa kinh sợ vô thường mà phát tâm tu 
hành cầu giải thoát. Thấy như vậy, cảm như vậy và 
phát tâm như vậy gọi là "động tâm". Nhờ "động tâm” 
như vậy thì chết mới sinh lên cõi trời. Còn nếu đến 
đây với tâm ham chơi, du lịch ngắm cảnh, chụp hình, 
lưu niệm, chẳng chút "động tâm" nghĩ đến việc tu 
hành thì bốn chỗ này không còn là "Tứ động tâm" 
nữa, và đương nhiên là không bảo đảm được sinh lên 
trời. 


90 


Thần tượng sụp đỗ 


Trên đường tầm thầy học đạo, chúng ta không biết 
thầy nào hay thầy nào đở, nên hễ nghe ai nói thầy nào 
nôi tiếng, giảng hay là chúng ta tìm đến. Tìm một vị 
thầy nỗi tiếng không có gì sai quấy, nhưng chúng ta 
cần phải vận dụng tánh linh và lý trí để xem xét lời 
dạy của thầy đó có đem lại lợi ích cho mình và người 
hay không? 


Khi bị khổ đau, phiền não mà nghe được một vị thầy 
nào đó giảng hay, chúng ta thường nghĩ là theo học 
VỚI thầy đó sẽ cứu mình hết khô. Thây giảng hay là 
chuyện của thầy, còn mình có hết khổ hay không là 
chuyện của mình. Nghe giảng xong thì phải đem ra 
áp dụng tu tập đề chuyển hóa khổ đau. Vì thế trong 
bài sám Tịnh độ của kinh Nhật tụng có câu: "Chúng 
con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện 
xin tự độ". Muốn hết khổ thì chính mình phải tu tập. 
Đức Phật chỉ là người chỉ đường (đạo sư), còn đi hay 
không là chuyện của mình. 


Đức Phật dạy khi học đạo phải "y pháp bất y nhân" 
để phòng ngừa đệ tử chạy theo vị thầy vì tình cảm, vì 
háo danh, hay vì lợi QUỐNG mà quên đi phần chính là 
giáo pháp. Chính vì "y nhân bắt y ph ấp” mà nhiều 
người ban đầu háo hức chạy theo một vị thây nỗi 


tiếng, sau một thời gian nhận ra là thầy vẫn còn 


9] 


những tánh hư tật xấu hoặc thầy trò xích mích nhau 
thì thân tượng ban đâu bị sụp đô. 


Thần tượng sụp đồ là một vét thương tâm linh rất lớn, 
nếu không biết chữa trị thì tác hại vô cùng, nó làm 
cho người cầu đạo chán nản, thất vọng, xa lìa đạo lý, 
và nhiều khi đâm ra nghi ngờ, thù ghét tất cả chư 
tăng, hoặc tệ hơn nữa là rêu rao bêu xấu nhau, tạo 
khẩu nghiệp, gây oan trái nhiều đời nhiều kiếp. 


b I9, 


Quy y nhị bảo 


Cũng vì thiếu sáng suốt, đi theo một vị thầy vì tình 
cảm, nên khi cơm không lành, canh không ngọt thì 
chết đở. Tình cảm ở đây không có nghĩa là yêu 
thương mà là cảm tình. Thí dụ đến chùa được thầy - 
hỏi thăm, chú ý, ân cần, ưu đãi, rồi cảm thấy quý mến 
thầy và lui tới thường xuyên đề công quả, giúp đỡ, hộ 
trì thầy. 


Có nhiều người chỉ thích đến chùa làm công quả mà 
không thích học đạo, nghe pháp. Đây là một điều vô 
cùng thiếu sót, vì không học đạo nên không biết cách 
tu tâm sửa tánh. Trước kia ở nhà thường làm cơm 
cho con cháu, nay vô chùa thì làm cơm cho quý thầy. 
Người nào cũng muốn trồ tài nấu nướng, dâng lên 
quý thầy món ngon, vật lạ. Từ đó sinh ra tranh giành 
phiền não trong nhà bếp. Lỡ hôm nào thầy không ăn 
món của mình mà ăn món của người khác thì buồn. 
Đó là nói về phụ nữ. Còn nam giới thì chỉ thích ủi 
đất, xây tường, đắp tượng, lợp ngói, đào hồ thả sen, 
lát gạch, v.v... Nói chung aI cũng cố găng Ta SỨC 
đóng góp Shối ngôi Tam Bảo. Đó là điều rất tốt, 
nhưng vì không chịu học đạo, nghe pháp, tu tập nên 
những tánh tham, sân, si, mạn, ganh không được diệt 
trừ, và từ đó đễ sinh ra phiền não khi có chuyện đụng 
độ về quyên lợi. 


93 


Nếu phiền não giữa Phật tử với nhau thì còn đỡ, 
nhưng nêu phiền não VỚI thầy mà không giải tỏa, 
được thì "thần tượng sụp đồ". Trước kia kính mến 
thầy bao nhiêu thì nay giận hờn và thù ghét thầy bấy 
nhiêu. Nhiều người tức giận bỏ chùa, ra ngoài nói 
xấu thầy khiến người khác mất niềm tin nơi chư tăng 
và tuyên bố từ nay chỉ quy y nhị bảo (Phật và Pháp) 
chứ không quy y Tăng bảo nữa. 


Vì có tà kiên như vậy nên quả báo sau này sẽ không 

gặp được những bậc chân tu đạo đức mà tiêp tục gặp 
các tà sư, đạo đức giả và càng làm cho mình mất tín 

tâm. 


Đúng ra, sau khi thất vọng về một vị tăng, ni nào thì 
phải tự trách mình đã vô minh, thiếu phước, thiếu suy 
nghĩ, không sớm nhận ra bản chất của vị đó, hoặc do 
đời trước hay phi báng, nói xấu Tăng bảo khiến đời 
này không gặp được bậc chân tu. Và phải thành tâm 
sám hối, cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho mình 
nghiệp chướng tiêu trừ, sớm gặp được thầy lành bạn 
tốt dẫn dắt trên đường đạo. 


94 


Cái gì quý giá hơn? 


Giá trị của đồ vật có lúc tăng lúc giảm, nhưng giá trị 
của không gian không bao giờ giảm. Nếu cần mua 
một cái ly để uống nước thì bạn mua cái không gian 
(sức chứa) bên trong cái ly hay là chất thủy tỉnh bên 
ngoài? Có bao giờ bạn nghĩ về điều này không? 


Nếu ai đưa cho bạn một đồng thủy tinh vụn thì bạn có 
thấy giá trị gì không? 

Nhưng khi đống thủy tỉnh vụn đó được nấu chảy và 
đúc thành một cái ly thì bạn sẽ mua ngay. Bạn mua 
vì nó có ích lợi, và ích lợi của nó nằm ở đâu? Nằm ở 
sức chứa tức là khoảng không và rỗng của nó, nhờ đó 
bạn mới có thể rót nước vào mà uống. Vậy thì giá trị 
thật sự của cái ly chính là khoảng không gian bên 
trong nó. Cho dù cái ly được làm bằng sắt, bằng 
vàng, bằng bạc, hay bằng sứ thì giá trị thật sự của nó 
vẫn là cái không gian (sức chứa) bên trong nó. 


Nhưng nếu ai hỏi bạn cái ly nào quý giá nhất? Chắc 
chắn bạn sẽ trả lời là cái ly bằng vàng. Tại sao người 
ta xem vàng, bạc, kim cương là đồ quý và đắt tiền? 
Bởi vì mọi người đều quan niệm những thứ gì hiểm 
có thì phải quý giá. Nhưng những thứ hiếm có này 
kể ra chăng có công dụng øì nhiều. 


95 


Hãy lấy thí dụ giữa vàng và sắt. Vàng đương nhiên 
đắt hơn sắt, nhưng sắt rất cần thiết và có nhiều công 
dụng hơn. Trong cơ thê con người rất cần chất sắt (vì 
đó là một yêu tổ tạo nên máu đỏ) nếu thiếu chất sắt 
thì sẽ chết. Nhưng nếu thiếu chất vàng thì chăng bị 
sao cả. Những gì cần thiết cho sự sống và có nhiều 
công dụng thì đáng lý ra phải có giá trị hơn như nước 
và không khí, nhưng chúng ta lại xem thường bởi vì 
nó đầy dẫy. Nếu thiếu nước vài ngày, thiếu không 
khí vài phút thì không ai sống nổi. Nhưng nếu hỏi 
giữa nước, không khí và vàng thì cái gì quý giá hơn? 
Một lần nữa chắc chắn bạn sẽ nói vàng quý giá hơn. 


Con người đã tạo ra một sự đánh giá sai lầm về vật 
chất. Đó là cho những thứ hiếm có một giá trị quá 
lớn, mà không kể đến sự ích lợi của nó. Những viên 
đá trong, xanh, vàng, đỏ nào càng. hiểm thì giá càng 
đất. Nhiều người săn sàng đem tiền dành dụm cả đời 
để mua cho được một viên kim cương, một vòng câm 
thạch, mã não, hay ngọc bích. Đeo những thứ đó vào 
không làm cho người hồng hào, khỏe mạnh hơn. 
Muốn có những thứ này, con người phải giật mìn, 
phá núi, đào hầm, đào mỏ, làm ô nhiễm môi trường 
để tìm ra nó. Người muốn có nó thì phải cong lưng 
đi làm ngày đêm kiếm tiền. Giữa những viên đá (mà 
người đời gọi là quý) và sức khỏe của bạn thì cái nào 
quý giá hơn? 

c kế có người vì quá ham muốn những thứ đá 


+! 


"quý” mà phạm tội trộm cướp, buôn lậu và phải bị tù 


96 


tội. Giữa những đá quý và sự tự do của bạn thì cái 
nào quý giá hơn? 


Và lỡ nêu không có những thứ đá quý thì bạn có chết 
không? 


Có những cụ già trên 70 tuổi, đa thịt nhăn nheo, ngón 
tay co quắp mà vẫn còn sai con cháu chở đến tiệm 
vàng đề mua hột xoàn đeo. Có lẽ các cụ này nghĩ 
đeo hột xoàn vào thì mình sẽ trẻ lại mười tuổi hoặc 
sống lâu hơn mười năm? 


Trở lại sự đánh giá vật chất, chúng ta cần phải đổi lại 
quan niệm xưa nay, cứ cho những gì hiểm có là quý 
giá, đắt tiền mà quên đi giá trị thật sự của những thứ 
cần thiết cho sự sông. 

Hãy tự hỏi lại, trên đời này cái gì quý giá nhất? Đó là 
sự sống! Sự sống của chính mình và muôn loài. Cái 
gì quý nhất trong sự sống? Đó là sức khỏe! Muốn có 
sức khỏe thì cần những gì? Cần không gian, không 
khí, nước, thức ăn, nghỉ ngơi, vận động, thể dục, 
V.V... 


Những điều trên thuộc về vật chất (material). Ngoài 
ra còn phân tình cảm (sentimental) tính thân (mental) 
và tâm lĩnh (spIritual). 


Về tình cảm, quý nhất là tình thương. Ai cũng muốn 
được mọi người thương yêu. Theo luật nhân quả thì 
những gì mình làm cho kẻ khác sẽ xảy ra lại cho 
mình. Vậy nếu muốn được mọi người thương yêu thì 


97 


mình phải biết thương yêu người trước đã. Nhiều 
người hay than khổ, cô đơn, vì không có được ai 
thương. Những người này hãy nhìn lại xem mình có 
biết thương yêu giúp đỡ kẻ khác không? 


Về tinh thần, quý nhất là sự hiểu biết. Hiểu biết ở 
đây không phải là thông minh, lanh lợi làm giàu, 
kiêm tiền mà là hiểu biết thiện ác, nhân quả. Biết 
làm việc lành, lánh điều ác. Biết làm ăn chân chánh, 
không rượu bia, cờ bạc, nhậu nhẹt, hút sách, buôn 
lậu, hối lộ, tham nhũng. 

Về tâm linh, quý nhất là sự dẹp bỏ ngã chấp, cầu giải 
thoát sinh tử luân hồi. Muốn vậy thì phải siêng năng 
tu học Phật Pháp. 


98 


Tái ông mât ngựa 


Sau đây là chuyện cô tích "Tái Ông thất mã". 


Ở gần biên giới miền bắc Trung Hoa, có một người 
tên Tái Thượng Ông, mà người ta quen gọi là Tái 
Ông. 


Tái Ông có nuôi một con ngựa mà cả làng đều khen 
đẹp. Bỗng một hôm, con ngựa này xông chuồng 
chạy đâu mất. Nghe tin sửng sốt, hàng xóm của Tái 
Ông cùng nhau đến thăm và an ủi vì sợ ông buồn. 
Nhưng Tái Ông không buồn mà còn vui vẻ nói: 


- Mắt ngựa chưa chắc là một tai họa. Biết đâu không 
chừng đó là một điêu tôt. 


Nghe ông nói như vậy, bà con lôi xóm ngạc nhiên, tiu 
nghỉu bỏ ra vê. 


Ba ngày sau, con ngựa đi hoang trở về và dắt theo 
một con ngựa cái. Nghe tin lạ, bà con lại rủ nhau đên 
thăm Tái Ong và chúc mừng. AI ngờ Tái Ong không 
mừng mà còn bình thản nói: 

- Tự nhiên có được một con ngựa cái chưa chắc là 
hên. Biệt đâu nhiêu khi đó là điêm xui. 

Nghe ông nói như vậy, bà con hàng xóm chưng hửng 
bỏ ra về và ngạc nhiên hơn lần trước. 


99 


Con trai của Tái Ông, trong tuôi thanh niên, rất ưa 
thích con ngựa cái này. Hàng ngày, anh cưỡi nó chạy 
rong trong rừng. Một hôm nọ, không biết anh cưỡi 
làm sao mà bị tế gẫy chân. Nghe tin dữ, bà con lại rủ 
nhau đến thăm và an ủi. Ai dè Tái Ông vẫn bình 
thản, điềm nhiên trả lời: 

- Gây chân chưa chắc là xui. Biết đâu đó là điềm 
lành. 


Nghe ông nói như vậy, bà con mắt hứng bỏ ra VỀ. AI 
nây đều nghĩ bụng, Tái Ông thật là lạ, ăn nói chăng 
giông người bình thường chút nào. 


Sau đó không lâu, giặc cướp nổi dậy khắp nơi, nhà 
vua ban lệnh bắt tất cả trai tráng trong làng phải tòng 
quân đẹp giặc. Cậu con trai của Tái Ông, vì gẫy chân 
nên không phải đi lính, nhờ vậy mà được ở nhà yên 
ồn với cha, trong khi nhiều chàng trai khác ra đi 
không hẹn ngày trở về. 


Chuyện Tái Ông chỉ đơn giản có thế thôi. Nhưng tôi 
tự hỏi không biết Tái Ông có tu thiền hay không? Vì 
Tái Ông hành xử không khác một thiền sư, tức là mất 
không buôn, mà được cũng chẳng vui, tâm an nhiên 
tự tại đúng với tôn chỉ "bát phong xuy bất động" của 
nhà thiền. 

Đa số chúng ta giống như những người hàng xóm của 
Tái Ông, tức là mắt thì buồn, được thì vui. Đó là để 
cho hoàn cảnh làm mình đau khổ, cho phép hoàn 
cảnh làm chủ mình, và giựt giây mình. Mỗi khi gặp 


100 


chuyện không may thì than trời trách đất, than thân 
trách phận. Sống ở đời không thể nào tránh khỏi mất 
mát, nhưng chúng ta có thê tránh khỏi đau khổ, bởi vì 
đau khổ hay không tùy thuộc vào sự nhận thức và 
tiếp đón sự vật của mình. 


I| 


Lòng tin 


Trong làng nọ ở xứ Tây Tạng, có một bà lão rất thật 
thà chất phác, suốt cuộc đời chỉ biết lo cho chồng 
con. Sau khi chồng chết, đứa con trai bỏ đi làm ăn 
phương xa, bà ở nhà không biết làm gì nên người 
hàng xóm rủ bà đi chùa tụng kinh, nghe pháp. Bà đi 
theo vài lần, nhưng vì lớn tuổi, hơi sức lại yêu nên 
tụng kinh không được, còn nghe pháp thì nghe tai này 
lọt qua tai kia, chăng nhớ được 8Ì. Thấy thế, một vị 
lạt ma bèn dạy cho bà tụng câu thần chú của Quan 
Thế Âm bồ tát, đó là "Úm ma ni bát mê hùng"'', và à 
dạy bà tụng càng nhiều thì Quan Thế Âm bồ tát sẽ 
cảm ứng phù hộ cho bà. Bà vui mừng tin theo và về 
tới nhà bắt đầu tụng ngay đêm đó. Nhưng vì đã già, 
kém trí nhớ, nên thay vì đọc "Úm ma ni bát mê hùng" 
thì bà lại đọc lộn thành "Áng mây đi bắt mây hồng" 
và say sưa thành tâm tụng riết. Bà tụng chú rất siêng 
năng, trong lòng thành tâm cầu Quan Thế Âm bồ tát 
phù hộ cho bà mạnh khỏe không bệnh tật, vì già yêu 
ở một mình lỡ bệnh hoạn thì không có ai lo, và bà 
cũng cầu nguyện khi chết thì được bồ tát đến đón về 
Cực Lạc phương tây. Bà trì tụng siêng năng như thế 
được ba năm thì có một vị lạt ma cao cấp từ phương 
xa đi ngang qua làng của bà để đến tu viện gân đó. 


! Om mani padme hum. 


102 


Trên đường đi, vị lạt ma nhờ có thần nhãn, thấy trên 
nóc một căn nhà lụp xụp chiêu sáng hào quang, và 
nhìn kỹ thì đó là hình Quan Thế Âm bồ tát. Ngài rất 
ngạc nhiên, nghĩ bụng chắc có một vị tu sĩ hay ẩn sĩ 
tu chứng đang ở trong đó. Ngài bèn ghé vào hỏi 
thăm và thây chỉ có môi mình bà lão. Ngài hỏi bà có 
tu tập gì không? 

Bà đáp: "Thưa ngài, con chỉ biết tụng một câu thần 
chú thôi". 

Lạt ma hỏi tiếp: "Đó là câu thần chú gì vậy?" 

Bà đáp: "Dạ thưa ngài, đó là Áng mây đi bắt mây 
hông”. 

Nghe qua vị lạt ma vừa tức cười vừa tội nghiệp bà lão 
đọc không đúng. Ngài bèn dạy lại cho bà câu thân 
chú và tập cho bà phát âm đúng trước khi ra đi. 


Sau khi chia tay và đi được một quãng khá xa, vị lạt 
ma quay lại nhìn ngôi làng thì ô hay, không còn thấy 
hào quang và hình dáng Quan Thế Âm bồ tát trên nóc 
nhà bà lão nữa. Ngài biết có chuyện gì không ồn nên 
vội vàng quay trở lại. 

Về phần bà lão, suốt ba năm qua bà siêng năng, thành 
tâm tụng "Áng mây đi bắt mây hồng" nên tâm bà 
được chuyên nhất, không vọng tưởng lăng xăng, 
chăng khác gì một hành giả tu thiền định. Nay vị lạt 
ma này dạy bà đọc "Úm ma ni bát mê hùng", bà vâng 
lời làm theo, nhưng khi tụng bà cứ bị lộn hoài nên 


103 


tâm không còn chuyên nhât. Vì không chuyên nhât, 
nên vọng tưởng xen vào làm bà tán loạn và từ đó mât 
đi sự cảm ứng với Quan Thê Ẩm bô tát. 


Khi vị lạt ma trở lại gặp bà lão, ngài hỏi bà có tụng 
đúng như ngài dạy không? Bà đáp là tụng đúng y 
như ngài vừa dạy nhưng vì chưa ch nên tụng sai 
hoài. VỊ lạt ma này là một Géshé””, có nhiêu kinh 
nghiệm giảng dạy, nên ngài hiểu ra ngay vấn đè. 
Ngài nói với bà: “Thôi bà hãy tụng lại như trước 

đây' 

Bà lão ngạc nhiên: "Nhưng ngài nói là con tụng sai 
kia mà!” 

Lạt ma từ bi nói: "Ta nói đó là cốt thử bà thôi, chứ bà 
tụng đúng rỒi, cứ tụng theo như cũ là tốt lắm vì Quan 
Thế Âm bồ tát luôn hộ trì cho bà". 


Bà lão vui mừng đảnh lễ cám ơn vị lạt ma. 


Cũng như lần trước, đi xa một quãng, vị lạt ma 
ngoảnh đầu nhìn lại ngôi làng thì thấy hào quang và 
hình bóng Quan Thế Âm bồ tát xuất hiện trở lại trên 
nóc nhà bà lão. Lần này ngài mỉm cười gật đầu và 
tiếp tục tiến bước. 

Có những người thắc mắc tụng chú mà không phát 
âm đúng với tiếng Phạn (Sanskrit) thì có linh ứng 


? Géshé: một giáo phâm tương đương với tiến sĩ Phật học ở Tây 
Tạng. 


104 


không? Câu chuyện trên đã trả lời phần nào rồi. 
Ngoài ra hầu như ít có ai tụng chú đúng với Phạn âm, 
và dù có tụng đúng 100% mà không có lòng thành và 
nhất tâm thì cũng không linh. Linh ứng hay không là 
do tâm thành và nhất tâm vì chư Phật, bồ tát đều có 
tha tâm thông, các ngài đâu cần phải dùng tai để nghe 
chúng sinh phát âm đúng hay sa. 


Hãy lấy thí dụ đơn giản về câu Nam mô A Di Đà 
Phật, tiếng Phạn là Namo Amitabha Buddha, người 
Tàu đọc là Namo Amituofo, người Nhật đọc là Namu 
Amida Butsu. Vậy thì đức Phật A Di Đà sẽ rước ai 
đây? Chăng lẽ ngài chỉ tới rước những người đọc 
Namo Amitabha Buddha thôi sao? Còn những người 
khác tụng theo âm tiếng Việt, tiếng Tàu, tiếng Nhật 
thì ngài không hiểu sao? 


Các thần chú từ tiếng Phạn dịch sang tiếng Tàu 
không còn trúng nguyên âm, đến khi dịch một lần 
nữa sang tiếng Việt thì lại càng xa với nguyên âm ban 
đầu. Đối với tiếng Nhật, hay tiếng Tây Tạng cũng 
thế. Phật giáo Tây Tạng nôi tiếng là chuyên về Mật 
tông, nhưng các thần chú Tây Tạng cũng không thể 
đúng hoàn toàn 100% với tiếng Phạn. 


105 


Xuống địa ngục 


Ông Hai là một đảng viên cao cấp của nhà nước, có 
nhiêu quyền thế nên lợi dụng làm ăn bất chánh, buôn 
lậu, đút lót cấp trên, mở nhiều sòng bài, phòng trà, 
tửu điểm. Hễ người nào hăm he tô giác mà không 
mua chuộc được thì ông thuê du đãng thủ tiêu. 

Chắng may tham lam, trác táng quá độ nên ông bị đứt 
mạch máu chết khi chưa đến tuôi lục tuần. 


Vì lúc sống làm ác, giết người, cướp của, tham nhũng 
bóc lột của dân nên khi chết, thần thức của ông đọa 
xuống địa ngục. Trước khi bị quỷ sứ đem đi hành 
hình thì ông được dẫn ra trước mặt Diêm vương đề 
định tội. Diêm vương mở quyên số ghi tội ra đọc lên 
từng tội một và hỏi ông lúc sống có phạm như vậy 
hay không? Ban đầu theo thói lưu manh, chuyên lửa 
bịp nên ông Hai cãi bừa, nói rằng không hề làm 
những tội ác đó. Thấy thế Diêm vương bèn kêu quỷ 
sứ đem cái gương "nghiệp kính đài” ra và bảo ông 
hãy nhìn vào đó. Mỗi khi Diêm vương đọc lên tội 
nào thì ông Hai nhìn thấy những hành động xâu ác 
của ông hiện rõ trong gương, chăng khác nào ngồi 
xem cuôn video hay DVD của đời mình. Lúc đó ông 
Hai cứng họng hết đường chối cãi. Ông bèn đồi 
giọng xuống nước năn nỉ quan lớn: "Thưa Diêm 
vương, con thiệt tình lỡ dại xin Diêm vương tha thứ 


106 


cho. Nếu con biết làm như vậy là ác và chết xuống 
đây bị quỷ sứ hành hình thì con đâu dám làm”. 

Diêm vương nói: "Ngươi đừng nói là ngươi không 
biết. Trong mỗi con người đều có tánh linh biết thế 
nào là thiện ác, phải trái, đạo Phật gọi là Phật tánh, 
người đời gọi là lương tâm. Mỗi khi làm điều gì sai 
quấy thì trong lòng bị cắn rút, bất an. Khi nào làm 
được việc thiện thì trong lòng cảm thấy an vui, nhẹ, 
nhàng. Mỗi khi buôn lậu, ngươi thừa biết là sai quấy 
nên mới đút lót cấp trên để bưng bít. Mỗi khi tham 
nhũng ăn chia, ngươi dư biết là sai quấy nên có ai 
hăm he tố cáo thì ngươi thuê du đãng đâm lén hoặc 
cán chết. Thâm tâm ngươi biết mình làm việc sai 
quấy, ác nhân ác đức, nhưng vì lòng tham không đáy 
nên ngươi tảng lờ không thèm nghe theo tiếng nói 
của lương tâm. Trong gia đình có người tốt nhắc nhở 
ngươi đừng làm ác, coi chừng chết đọa địa ngục, thì 
ngươi nỗi giận nói chết là hết, chăng có thiên đàng 
hay địa ngục gì hết!" 


Ông Hai thấy coi bộ không xong, nên đôi kiểu mặc 
cả: "Xin ngài từ bị tha cho con! Thời nay kinh tế khó 
khăn, nên con mải lo lợi dụng quyền thế làm ăn kiếm 
tiền nuôi gia đình. Con tính đến tuổi về hưu, sẽ dành 
thì giờ đi chùa học đạo, làm phước bồ thí để chuộc 
tội tham nhũng bóc lột dân nghèo. AI dè ngài saI tử 
thần đến rước con đi quá sớm mà không báo trước, 
nên con chưa kịp làm phước chuộc tội. Xin ngài 
thương tình ân xá cho con”. 


107 


Diêm vương nói: "AI bảo ngươi là ta không báo 
trước?” 


Ông Hai lóe chút hy vọng: "Dạ con đâu có thấy ai tới 
báo trước là con sắp chêt đâu?” 


Diêm vương hỏi: "Lúc còn sống, ngươi có thấy người 
già không?” 

Ông Hai đáp: "Dạ có thấy!" 

Diêm vương nói: "Đó chính là sứ giả đầu tiên của ta 
gửi đên báo cho ngươi coi chừng vô thường sắp tới, 
nhưng ngươi làm ngơ, ỷở mình còn khỏe nên mặc sức 
tham nhũng". 

Ngài hỏi tiếp: "Lúc còn sống, ngươi có thấy người 
bệnh không?” 

Ông Hai đáp: "Dạ có thấy!" 

Diêm vương nói: "Đó chính là sứ giả thứ hai của ta 
gửi đên báo cho ngươi coi chừng ăn chơi quá độ sẽ 
sinh bệnh mà chết, nhưng ngươi cũng làm ngơ, tự 
hào mình có tiên, lỡ bệnh hoạn thì vào nhà thương sẽ 
có bác sĩ chăm sóc, khỏi lo”. 

Ngài hỏi tiếp: "Lúc còn sống, ngươi có thấy người 
chêt không?” 

Ông Hai đáp: " Dạ có thấy!" 

Diêm vương nói: "Đó chính là sứ giả thứ ba của ta 
gửi đên báo cho ngươi coi chừng sắp tới phiên mình, 


108 


nhưng ngươi cũng tỉnh bơ, mặc ai chết thì cứ chết 
chứ mình thì sống ít nhất tới 80 tuổi mới chết. Ta đã 
ba lần gửi sứ giả đến báo trước cho ngươi, nhưng vì 
sĩ mê, tham lam, không biết nhân quả, nghiệp báo, 
luân hồi, nên ngươi làm ngơ, tiếp tục tạo ác. Lúc còn 
sông ngươi tham nhũng, lợi dụng quyền thế, bóc lột 
nhà cửa, cướp đất của dân. Dân oan kéo đến từng 
đàn, van xin ngươi trả lại cho họ, nhưng ngươi có trả 
không? Bây giờ xuống đây trả quả thì kêu oan, làm 
sao ta tha thứ cho ngươi được?” 

Than ôi, đúng là "Bồ tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả". 
Chúng sinh khi làm ác thì không biết sợ, đến khi trả 
quả thì sợ hãi van xin. 


109 


Đừng quên cái chính 


Có một phụ nữ nghèo trên tay bồng một đứa bé lang 
thang đi xin ăn. Đi ngang qua một cái hang nọ, bà 
bỗng nghe một giọng nói huyền bí. Giọng nói này, 
hình như vang lên từ trong tâm bà: "Hãy vào đây lấy 
tất cả những gì ngươi muốn, nhưng đừng quên cái 
chính. Và hãy nhớ một điều: sau khi ngươi trở ra thì 
cửa hang sẽ đóng lại vĩnh viễn. Tuy vậy, hãy lợi dụng 
cơ hội hiếm có này và nhớ đừng quên cái chính". 
Người phụ nữ đi vào hang, thấy trong đó có rất nhiều 
bảo vật quý giá. Lóa mắt bởi vàng bạc, châu báu, nữ 
trang, bà đặt vội đứa bé xuống đất và nhanh tay thâu 
lượm tất cả những gì bà có thê nhét vào quân áo. 


Lúc đó tiếng nói huyền bí kia lại vang lên: "Ngươi 
chỉ có tám phút đê lây mà thôi" 


Tám phút trôi qua như chớp mắt, người phụ nữ khệ 
nệ ôm vác đây người và quàng trên vai vàng bạc, 
châu báu cùng đá quý, bước nhanh ra khỏi hang động 
và cửa hang đóng lại vĩnh viễn. Ngay lúc đó bà sực 
nhớ tới thằng bé còn năm trong hang và không có 
cách nào trở vô lại. Bà vứt tất cả vàng bạc, châu báu 
xuống đất và ngã lăn ra gào khóc thảm thiết, nhưng 
đã quá muộn! 


110 


Chúng ta có khoảng 80 năm để sống ở đời, và sâu 
thăm từ đáy lòng luôn có một âm thanh nội tại âm 
thâm nhặc nhở chúng ta: "Nhớ đừng quên cái chính”. 


Cái chính là gì? Đó là những giá trị đạo đức, niềm 
tin yêu, sự tỉnh giác, tình thương, sức khỏe và sự 

sống. Nhưng TẤt tiếc chúng ta bị lóa mắt và chỉ cắm 
đầu chạy theo tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng, phung 
phí sức lực ăn chơi hoặc đi làm ngày đêm kiếm tiền, 
bỏ quên hạnh phúc gia đình, lơ là với con cái, cha 
mẹ, người thân, v.v ... 


Rồi cứ thế 80 năm trôi qua như chớp mắt, đến khi 
cánh cửa đời khép lại vĩnh viễn, đó là lúc chúng ta 
phải từ giã ra đi, mới sực nhớ suốt đời chỉ lo vơ vét 
của cải mà quên đi cái chính, không biết sống một 
cuộc đời ý nghĩa, không đem lại hạnh phúc cho người 
thương mà nhiều khi còn gây đau khổ cho kẻ khác. 
Lúc đó có khóc than, hối hận thì đã quá muộn! 


III 


Quả báo hiện đời 


Anh Huân”! là trung úy biệt động quân, tướng người 
đẹp trai cao ráo, nhưng tính tình rẤt hung bạo, binh sĩ 
trong đơn vị rất nê sợ vì anh nổi tiếng mỗi khi bắt 
được kẻ địch thì đích thân rút dao găm xẻo một cái 
tai đem về phơi khô rồi trưng làm thành tích. Đến 
khi anh cưới vợ, sinh ra bốn đứa con trai, đứa nào 
cũng thiếu một cái tai. Nói đúng ra chúng vẫn có đủ 
hai tai, nhưng một cái bình thường và một cái nhỏ xíu 
như tai chuột nên nhìn xa giống như không có tai 
vậy. Sau khi đẻ ra bốn thằng con "một tai" như vậy, 
vợ chồng anh không dám sinh đẻ thêm nữa vì nếu lỡ 
sinh ra một thằng thứ năm cũng "một tai" nữa thì sợ 
người ta gọi là "ngũ quỷ một tai”. Đến khi thằng con 
út lên hai tuổi thì trong một chuyên hành quân, xe 
của anh bị trúng mìn nhưng anh không chết mà chỉ bị 
cháy toàn thân. Sau khi điêu trị ở bệnh viện quân y 
về, mặt anh bị thẹo nám đen trông rất dễ sợ, nhìn vào 
chăng khác một con quỷ. 


Đa số những việc ác tạo trong đời này thường trổ quả 
trong đời sau hoặc những đời kế tiếp, vì thế ít có ai 

thấy quả báo của việc ác nên không sợ luật nhân quả. 
Nhưng trường hợp của anh Huân là một trong những 
chuyện hy hữu, quả báo trổ ra ngay trong đời này mà 





?! Đây là tên giả nhưng chuyện thật. 


112 


không cân chờ sang đời sau. Có lẽ việc ác của anh 
quá nặng, giông như trái quá chín thì phải rụng sớm 
không cân người hái. 


113 


Phước đức và công đức 


Nhiều người thắc mắc về sự khác biệt giữa công đức 
và phước đức. Nhật là sau khi nghe cuộc đôi thoại 
giữa vua Lương Võ Đề và tô Bô Đê Đạt Ma. 


Đa số trong các kinh, hai danh từ phước đức và công 
đức thường được dùng như nhau và mang cùng ý 
nghĩa. Thí dụ một kinh ngắn như "Kinh 42 
chương”?", chương thứ 10 "Hoan hỷ bố thí tất được 
phước", đức Phật dạy: "Thấy người tu đạo bố thí mà 
hoan hỷ trợ giúp thì sẽ được phước rất lớn"; chương 
11 "Sự gia tăng của công đức", trong việc bố thí thức 
ăn, đức Phật dạy: "Đãi 100 người ác ăn, không bằng 
đãi một người thiện ăn. Đãi 1000 người thiện ăn, 
không bằng đãi một người trì ngũ giới ăn. Đãi một 
vạn người trì ngũ giới ăn, không băng cúng dường 
cho một vị Tu đà hoàn ăn. Cúng dường một trăm vạn 
vị Tu đà hoàn ăn, không bằng cúng dường cho một vị 
Tư đà hàm ăn ...". Như vậy thì bố thí cúng dường 
thức ăn cho 100 người ác cũng cho ra công đức 
nhưng ít hơn là cúng cho một người thiện ăn. 


Thí dụ một kinh khác như kinh Địa Tạng”, phẩm thứ 
10 "So sánh nhân duyên công đức của sự bô thí”, bô 





7 Bản dịch của Vạn Phật Thánh Thành. 
? Bản dịch của HT Trí Tịnh. 


114 


tát Địa Tạng hỏi: "Bạch đức Thế-Tôn! Con xem xét 
chúng sanh trong nghiệp đạo so sánh về sự bố thí có 
nhẹ có nặng. Có người hưởng phước trong một đời, 
có người hưởng phước trong mười đời, hoặc đến 
hưởng phước lợi lớn trong trăm đời, nghìn đời. 
Những sự ấy tại làm sao thế? Cúi xin đức Thế-Tôn 
dạy cho". Bấy giờ đức Phật bảo Địa-Tạng Bồ Tát 
rằng: "Nay ta ở trong toàn thể chúng hội nơi cung trời 
Đao Lợi này giảng về sự so sánh công đức lớn nhỏ 
của việc bố thí ở Diêm Phù Đề. Ông phải lóng nghe, 
ta sẽ vì ông mà nói!"... "Nếu có thê đem phước lành 
bố thí đó mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong 
pháp giới, thời vị Quốc Vương đó, trong mười kiếp 
thường được làm vị trời Đại Phạm Thiên Vương” 
"Nếu lại ở trước chùa tháp có thể phát tâm đem công 
đức cúng dường bố thí đó mà hồi hướng về đạo vô 
thượng chánh giác, được như vậy thời vị Quốc 
Vương đó cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành Phật 
cả, bởi quả báo ấy rộng lớn vô lượng vô biên" 

"Nếu lại có thê đem p#uước đức đó hồi hướng đạo Bồ 
Đề, thời không luận là nhiều hay ít, rốt ráo sẽ thành 
Phật cả, huống gì cả những quả trời Phạm Vương, 
trời Đề Thích, Vua Chuyên Luân". Tôi không thể 
chép hết những đoạn kinh này vào đây, nhưng trong 
đó cứ một đoạn nói phước đức bố thí, và đoạn sau lại 
nói công đức bồ thí, cho thấy phước đức bố thí hay 
công đức bố thí cũng cùng một nghĩa không có gì 
khác biệt. 


115 


Phước đức hay công đức được dịch từ chữ Punna 
(Pali), Punya (Sanskrit), đơn giản có nghĩa là một 
hành động lành, một việc thiện, một việc có đức. 
Một việc có đức thì sẽ cho ra quả phước cho nên gọi 
là phước đức. Và một việc lành thường không phải 
dễ làm, nó đòi hỏi người làm phải ra công sức, chống 
lại bản tánh tham lam, bỏn xẻn, sân, s1, ác độc, nên 
còn được gọi là công đức. 


Nhưng rồi một ngày nọ trong thiền sử, tổ Bồ Đề Đạt 
Ma từ Ấn Độ qua Trung Hoa truyền đạo dưới thời 
vua Lương Võ Đế. Vua Lương là người sùng đạo và 
ủng hộ Phật Pháp nhiệt thành, mời tổ vào cung hỏi 
đạo. Vua hỏi: "Trẫm từng xây hàng ngàn chùa tháp, 
độ hàng vạn tăng ni, vậy trằm có công đức gì 
không?" Tổ Đạt Ma đáp: "Không có công đức gì cả”. 
Thế là cuộc vấn đáp này trở thành một công án trong 
nhà Thiền và từ đó người ta cho rằng việc làm của 
vua Lương chỉ là phước đức chứ không phải công 
đức. Và rôi công đức khác với phước đức kể từ đó. 
Vì cho là khác nên người ta cần đặt ra những định 
nghĩa mới cho phù hợp, thí dụ như phước đức là hữu 
lậu”, giới hạn, còn công đức là vô lậu, vô biên. 
Phước đức là việc lành cầu lợi cho mình, gia đình 
mình, còn công đức là việc lành hồi hướng cho chúng 
sinh. Phước đức là việc lành còn chấp ngã, còn công 
đức là việc lành vô ngã, trong đó không có người 


?4 Hữu lậu có nghĩa là có rơi rỉ, tức là tiêu mòn. Vô lậu là không 
rơi rỉ, không tiêu mòn. 


116 


làm, người nhận, v.v... Mái mê định nghĩa phân tách 
sự khác biệt giữa công đức và phước đức mà quên 
bằng lý do tại sao tổ Đạt Ma nói vua Lương chẳng có 
công đức gì hết. Những câu nói của thiền sư nhằm 
mục đích khai ngộ cho người hỏi chứ không phải 
giảng kinh luận, chỉ là phương tiện chứ không phải 
cứu cánh. Vua Lương làm phước mà còn chấp Ta là 
người làm nhiều việc phước, không có ai bằng mình, 
ðặp ai cũng khoe, đó là công cao ngã mạn. Vì vậy 
nêu vua có hỏi: "Trẫm có phước đức gì không?" thì 
tổ Đạt Ma cũng sẽ đáp "Không có phước đức gì cả”. 
Tổ đáp một câu phủ nhận như vậy cốt khai ngộ và 
phá chấp cho vua chứ không có ý phân biệt công đức 
hay phước đức. Cũng như có người hỏi tổ Triệu 
Châu: “Con chó có Phật tánh không?”, với người này 
thì tổ đáp là có, nhưng với người kia thì tổ đáp là 
không, hoàn toàn bất định. 


Ban đầu hai chữ phước đức và công đức không khác 
gì nhau, nhưng giờ đây sự khác biệt của nó đã ăn sâu 
vào tâm thức cộng đồng, nên nếu có ai hỏi tôi công 
đức khác phước đức chỗ nào thì tôi cũng sẽ nói 
phước đức là hữu lậu, xài hoài có ngày phải hết; còn 
công đức là vô lậu, xài hoài không bao giờ hết cho tới 
ngày thành Phật. Công đức cao hơn phước đức. Tuy 
nhiên tôi cần nói thêm là bạn vẫn có thê biến phước 
đức thành công đức, bằng cách sau khi làm phước 
xong thì hồi hướng phước đó với mục đích cao 


117 


thượng như cầu giác ngộ giải thoát, hoặc cầu cho 
chúng sinh được thoát khỏi đau khổ luân hồi. 

Cả hai người cùng bỏ tiền cúng dường vào thùng 
phước sương nhưng một người làm với tâm mong 
cầu đời sau được giàu sang, còn một người làm với 
tâm hộ trì Tam Bảo và hồi hướng phước đức cầu cho 
chúng sinh thoát khổ nghèo đói. Việc làm của người 
trước trở thành phước đức, còn việc làm của người 
sau trở thành công đức. Sự khác biệt nằm ở tâm 
nguyện trước và sau khi làm việc thiện. 


118 


Hồi hướng là bồ thí 


Ở chùa, cuối các thời kinh đều tụng bài hồi hướng 

công đức, và sau mỗi thời thuyết pháp cũng có hồi 
hướng công đức. Bài hồi hướng thường được tụng 
như sau: 


Nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tắt cả 

Đệ tử và chúng sinh 

Đều trọn thành Phật đạo. 


Tại sao lại phải hồi hướng công đức, và tại sao không 
giữ công đức đó cho mình hoặc hôi hướng cho gia 
đình, họ hàng của mình mà lại đem cho chúng sinh? 


Trong khi tụng kinh thì thân quỳ lạy trang nghiêm, 
miệng tụng lời kinh Phật, tâm không suy nghĩ chuyện 
đời, nhờ đó mà ba nghiệp thân, khẩu, ý được thanh 
tịnh, sinh ra phước đức. 


Trong một buổi thuyết pháp thì người thuyết và 
người nghe đều có phước. Người thuyết thì được 
phước do bố thí pháp, người nghe thì thâu thập lời 
giảng, tích lũy phước trí, đời sau được thông minh, trí 
tuệ. Dù có hồi hướng hay không thì vẫn có phước 
đức. 


119 


Tụng kinh, nghe pháp đều là những việc phước, đời 
sau sẽ tự động cho ra quả báo tốt. Nhưng hồi hướng 
tức là từ bi nghĩ đến những chúng sinh vô phước, 
không biết làm phước. Vì vô phước, không biết làm 
phước nên bị đọa lạc vào ba đường ác. Một khi bị _ 
đọa thì làm sao có cơ hội làm phước? Do đó, đã khổ 
lại càng khổ thêm. 


Những người nghèo đói mà được cơm ăn, áo mặc thì 
họ vui mừng biết bao. Đối với những người nghèo 
đói thì chúng ta giúp họ bằng tiền bạc, cơm áo. 
Nhưng đối với chúng sinh cõi khác, nhất là loài ngạ 
quỷ, họ không xài tiền hoặc ăn uống như mình được 
nhưng họ cần phước để được an lành, thoát khổ. Khi 
chúng ta hồi hướng, đó chính là bố thí phước của 
mình cho họ. Hồi hướng như vậy không hết phước 
mà lại còn gia tăng. Khi hồi hướng ‹ đến một người 
thì phước của ta tăng lên một, khi hồi hướng đến một 
trăm người thì phước của ta tăng lên gâp trăm. Và 
khi hồi hướng đến tất cả chúng sinh thì phước của ta 
trở thành vô lượng, vô biên, và khi đó phước đức nhỏ 
bé của ta trở thành công đức vô lượng, vô biên. Và 
thêm nữa, chúng ta hồi hướng phước của mình cho 
chúng sinh, không phải để cầu cho họ giàu sang, sung 
sướng mà cầu cho họ đi hết con đường của Phật, tức 
là thành Phật và giải thoát, đó là sự mong cầu cao 
thượng nhất, và như thế công đức đã vô lượng thì nay 
lại càng thêm vô lượng không thể nghĩ bàn hay tính 
đêm. 


120 


Ngoài đời người ta có câu "Mình ăn thì hết, mà người 
ăn thì còn", nếu mình xin được một bát cơm mà ăn 
một mình thì chỉ no được một bữa, nhưng nếu biết 
xớt ra chia cho nhiều người khác thì họ sẽ mang ơn 
mình và giúp đỡ mình khi hoạn nạn, như thế có phải 
người ăn thì còn không? Miếng ăn nhỏ nhoi mà còn 
như thế, huống chi phước đức, nhất là hồi hướng cho 
vô lượng chúng sinh? 


121 


Ghim trong lòng 


Khi bị người nào đó nói hay làm gì trái ý, tổn thương 
thì chúng ta thường nhớ dai và nhớ hoài. Khi ngồi 
yên hoặc có dịp thì trong tâm lại đem những lời nói, 
hành động, cử chỉ của người đó chiếu lại cho ta xem 
và ta ngoan ngoãn ngồi xem chăm chú. Tệ hơn nữa, 
sau môi lần như vậy, sự buồn giận của ta càng tăng 
và ta lại tiếp tục oán hận người đó. Nhiều khi sự việc 
đó đã xảy ra cả chục năm trước, bây giờ người kia đã 
thay đổi tính tình hoặc đã chết rồi, nhưng cuôn phim 
cũ trong tâm ta mỗi lần chiếu lại, nó vẫn mới tinh như 
các phim đĩa DVD hiện nay. Nực cười thay, chúng ta 
không nhận ra điều làm mình khổ không phải người 
kia mà là chính mình. Chính mình cho phép cái tâm 
lôi phim cũ ra chiếu, chính mình suy nghĩ, nhớ hoài 
chuyện cũ. 


Dù người khác có mắng chửi, hạ nhục, đối xử tệ bạc 
với mình hôm qua hay hôm kia, nhưng nếu bạn lỡ 
uống nhằm "thuốc lú" quên hết thì hôm nay đâu có 
khổ. Không biết bạn có đồng ý chăng? Nếu đồng ý 
thì nên quay trở về điều chỉnh, dạy dỗ cái tâm của 
mình đừng cho nó tự tung tự tác muốn nhớ nghĩ cái 
gì thì nghĩ, nhất là hay nhớ nghĩ những điều sai quấy 
của người khác. Bởi vì mỗi khi tâm nhớ nghĩ điều sai 
quấy của người khác thì aI khổ trước? Mình khổ 
trước hay người kia? 


122 


Ngày hôm qua, ông A, bà B đã mắng chửi, hay đánh 
ta một roi. Ngày hôm nay, nếu ta nhớ nghĩ lại hành 
động của họ và đau khổ tiếp, đó tức là ta tự mắng 
chửi và lấy roi đánh mình thêm lần nữa. Và nếu ta cứ 
tiếp tục nhớ nghĩ và buồn khổ hoài thì có phải là tự 
mình mắng chửi, hành hạ mình không? Cái này 
ngoài đời gọi là "thú đau thương”. Khi thích cái gì 
thì muốn có hoài, như thích hút thuốc thì tìm thuốc 
hút và khi được hút thì sung sướng nên gọi là thú. 
Thích uống rượu mà được đi nhậu là một cái thú. 
Nhưng khi có được những cái "thú" đó, thay vì sung 
sướng thì lại đau khổ, nên gọi là "thú đau thương". 
Quá khứ đã qua rồi, bây giờ chỉ còn là ký ức. Chúng 
ta không thê nào quên hoàn toàn quá khứ, dù muốn 
dù không nó đã in vào tâm thức, nhưng đừng đề cho 
nó làm mình đau khô. 


Khi lái xe hơi bạn nhìn về phía trước hay nhìn kính 
chiếu hậu? Đương nhiên không ai nhìn vào kính 
chiếu hậu hoài vì sẽ gây ra tai nạn mà chỉ liếc nhìn 
một chút trước khi muốn lách hoặc vượt qua an toàn. 
Cũng thế bạn hãy nên nhìn về phía trước, nhìn tới 
tương lai. Chỉ khi nào cần tìm kiếm điều gì trong quá 
khứ thì có thể quay lại liếc nhìn, và nhớ nhìn trong 
giây lát thôi. 

Giả dụ trong quá khứ người kia đã làm khổ bạn thật, 
và khi nhớ lại dù trong giây lát thôi cũng đủ làm cho 
bạn khổ sở, khó chịu, vậy sao bạn không uống thuốc 


123 


"Hỷ Xả"? Chỉ cần đứng trước bàn Phật nói to lên 
rằng: "ông A, bà B, đã làm con đau khổ trong quá 
khứ, nhưng hôm nay đây con phát nguyện tha thứ và 
hỷ xả cho họ, bởi vì làm người ai mà chẳng lầm lẫn". 
Làm một lần chưa hết thì làm nhiều lần cho tới khi 
nào nhớ lại chuyện cũ mà tâm bình thản như nhớ 
chuyện của ai khác chứ không phải chuyện của mình 
thì xem như thuốc "Hỷ Xả" đã có công hiệu. Nên 
nhớ ngay cả bệnh nhẹ như nhức đầu sô mũi cũng phải 
uống thuốc nhiều lần mới hết, đâu phải chỉ uống một 
viên là hết bệnh, huống chi bệnh "ghim trong lòng" là 
một bệnh phiền não thâm căn cô đề của con người, 
đâu thê phát nguyện suông vài lần là hết được. 


124 


Không phải lỗi tại tôi 


Đây là chuyện có thật, xảy ra tại tiêu bang New 
Jersey, Hoa Kỳ. Tại một nhà thương nọ, các bác sĩ 
đã giải phẫu một người đàn ông bị bệnh mập phì, gắn 
vào một cái vòng thắt bao tử đê giúp ông bớt ăn 
nhiễu. 

Sau cuộc giải phẫu vài ngày và bắt đầu lại sức, ông 
đứng dậy đi lang thang trong hành lang của nhà 
thương đề tìm nhà bếp. Khi thấy được nhà bếp thì 
ông đi thắng tới cái tủ lạnh to tướng, mở ra và ăn 
ngấu nghiền tất cả đồ ăn để trong đó. Vì ăn quá mức 
nên cái vòng thắt bao tử của ông tét ra, làm chảy máu 
nội thương. Thế là bác sĩ phải mồ lại lần thứ nhì cứu 
ông thoát chết. Nhưng ai ngờ sau đó ông quay ngược 
lại kiện nhà thương và bác sĩ. Ông nói: "Tôi bị mồ 
lần thứ nhì không phải lỗi tại tôi mà là lỗi của nhà 
thương và bác sĩ đã không biết khóa cái tủ lạnh lại". 
Khi nghe câu chuyện trên chắc bạn sẽ tức cười vì quá 
vô lý. Người đàn ông mập phì kia đã không biết lỗi 
mình tham ăn thì chớ, nay lại quay sang đồ lỗi cho 
người khác. Nhưng nếu nhìn kỹ một chút thì đa số 
chúng ta cũng thường mắc phải lỗi tương tt, Mỗi khi 
gặp đau khổ, phải chăng chúng ta hay nói: " Tôi buồn 
là vì ông A măng chửi tôi; hoặc tôi khổ là tại bà B 
giựt tài sản của tôi, v.v... "? 


125 


Ông A có mắng chửi tôi hay không, đó là vấn đề của 
ông A, vì tôi không thể làm chủ ý nghĩ và lời nói của 
ông ấy. Nhưng tôi có buồn giận hay không, đó là vấn 
để của tôi, vì tôi có thể làm chủ tâm ý và tình cảm 
của mình. Nếu tôi buôn vì bị ông A mắng chửi, đó 
tức là tôi đã vô tình cho phép ông ấy điều khiến tình 
cảm của tôi. Nói cách khác, tôi là một người nộm để 
cho người khác giụt giây. Khi bị người mắng thì tôi 
buồn, được người khen thì tôi vui. Như vậy sự vui, 
buồn của tôi hoàn toàn tùy thuộc vào kẻ khác. 


Nếu bà B giựt tài sản của tôi một cách bất lương thì 
điều mà {ôi có thể làm là nhờ luật - pháp can thiệp, và 
không cần phải "buồn khổ". "Buồn khổ" là một cảm 
xúc thừa và vô ích (hay vô minh). Nếu tôi buồn khổ, 
tức là tôi đã dại đột cho phép bà B hại tôi tới hai lần, 
một lần về tài sản, và một lần về tỉnh thần. 

Tóm lại, người khác có thê làm bất cứ chuyện gì đối 
với ta, đó là việc của họ, vì họ đang tạo nghiệp. 
Chuyện quan trọng là phản ứng của ta đối với hành 
động của họ. Điều này hoàn toàn tùy thuộc vào ta, và 
ta là người chịu trách nhiệm về ý nghĩ, tình cảm của 
mình. Đừng đồ lỗi cho kẻ khác. 


126 


Nhìn lỗi người 


Có một nhóm thuyền chài gồm năm sáu chiếc cùng ra 
khơi đánh cá. Chẳng may xế chiều, mây đen ở đâu. 
bất ngờ kéo đến che phủ. bầu trời, bão tố, sắm sét nổi 
lên âm âm, các thuyền đều chao đảo, và rồi có thuyền 
bị gẫy buồm, có thuyền bị thủng lỗ, có thuyền bị gẫy 
bánh lái, v.v... không có thuyền nào còn nguyên vẹn. 
Trên mỗi thuyền ai nấy đều hoảng hốt lo cứu chữa 
thuyền của mình. Duy có một thuyền cũng bị gẫy 
buồm, thủng lỗ, nước tràn vào sắp chìm mà anh chủ 
tàu không đề ý lắp lỗ, tát nước mà cứ đứng trên 
khoang tàu TH sang thuyền kẻ khác la ó, chỉ trỏ bảo 
họ phải làm thế này thế nọ. Vì mải say mê chỉ bảo 
người khác mà không lo cứu thuyền mình nên thuyền 
của anh chìm trước tiên. 


Tất cả chúng ta đều là những người đang lênh đênh 
trên biển khổ sinh tử luân hồi, bị gió nghiệp thôi, bị 
bão phiền não làm thất điên bát đảo. Người nào ý 
thức được sự nguy hiểm thì lo tu hành, tu tâm sửa 
tánh của mình để chuyền nghiệp và phiền não. 
Nhưng cũng có người thay vì lo tu tâm sửa tánh của 
mình thì lại đi tu sửa người khác, thích đề ý bắt lỗi, 
dòm ngó kẻ khác, chăng khác gì anh chủ tàu chết 
chìm trên. 


127 


Nghĩ xấu là tự hại mình 


Trong thân thể con người 70% là nước. Theo giáo sư 
Masaru Emoto”Š thì nước chịu ảnh hưởng và biến thái 
theo tình cảm và ý nghĩ của con người. Thí dụ một 
người cầm trong tay một ly nước lọc và nghĩ tưởng 
đến "tình thương” (love), sau đó giáo sư Emoto đem 
ly nước đó ra làm đông đặc và chụp hình thì thấy nó 
cho ra những tinh thể nước (water crystal) rất đẹp với 
cấu trúc cân đối, màu sắc trong sáng. Cũng cùng một 
ly nước đó, nhưng người cầm khởi lên ý nghĩ xấu ác 
như thù ghét, ganh tị thì tinh thể biến dạng trở nên 
méo mó hỗn độn, màu sắc u ám. Thí dụ khác, không 
cần phải có người cầm ly nước với ý nghĩ mà chỉ cân 
viết xuông mảnh giấy một câu tốt lành như "tình 
thương" rồi để ly nước lên trên, cũng cho ra kết quả 
chăng khác gì người cầm ly nước. Từ đó cho thấy 
những tư tưởng, ý niệm dù dưới hình thức nào, trong 
ý nghĩ hay chữ viết cũng đều tỏa ra năng lượng 
(enersy) và rung động (vibration) ảnh hưởng đến tính 
chất của nước. Giáo sư Emoto đã gia công thử 
nghiệm và chụp hàng trăm tấm hình tinh thê nước với 
nhiều ý tưởng và cảm xúc khác nhau. 


Một ly nước với những tinh thê tươi đẹp, cân đối thì 
khi uông vào chắc chắn sẽ nuôi dưỡng và truyền 


?5 Tiến sĩ Nhật, tác giả sách "The hidden messages in water". 


128 


năng lượng tốt vào cơ thể. Một ly nước với những 
tỉnh thể hỗn độn, méo mó thì chắc chắn sẽ làm cho cơ 
thể bệnh hoạn. Thuở xưa, trong các Thiền Viện ở 
Nhật Bản, người nấu ăn cho đại chúng là người đứng 
hàng thứ hai sau vị trụ trì. Bởi vì nấu ăn cho đại 
chúng là một việc rất quan trọng, phải là người có 
nhiều lòng từ bi, biết lo lắng cho sức khỏe của họ, 
chứ không cần phải là người biết nấu ăn ngon. Bởi vì 
nấu ăn ngon mà tâm toát ra nhiều phiền não, tham, 
sân, ngã mạn, ganh tị thì những tư tưởng xấu ác này 
sẽ thấm vào nước, vào đồ ăn, và sẽ làm hại sức khỏe 
của đại chúng. 

Trên đây là nói về nước và thức ăn từ bên ngoài. 
Nhưng nước bên trong cơ thê con người như máu, 
đờm, dãi, mật, tủy, v.v... cũng chịu ảnh hưởng của ý 
nghĩ, và tình cảm của đương sự. Như ta thấy, chỉ cần 
khởi nghĩ một tâm niệm xấu ác đã làm biến chất một 
ly nước bên ngoài, huống chỉ là nước ngay bên trong 
cơ thê của người nghĩ. Vậy thì khi mình khởi lên 
những ý nghĩ xấu ác như tức giận, lo âu, sợ hãi, thù 
ghét, ganh tỊ, v.v... có phải là mình đang tự đầu độc 
mình không? 


Cổ nhân thường nói "Ngậm máu phun người, trước 
dơ miệng mình". Ý đó cũng nói khi muốn làm dơ kẻ 
khác thì mình đã tự làm dơ mình trước. Khi nổi sân, 
mắng chửi người khác, lúc đó trong người ta tim đập 
mạnh, huyết áp tăng, mặt mày xây xâm. Nếu chẳng 
may ta có bệnh cao huyết áp thì có thể bị đứt mạch 


129 


máu. Do đó mới có câu "tức hộc máu mà chết". Nếu 
không chết hộc máu vì sân thì từ từ tim mạch cũng bị 
hư hoại dần và sẽ có ngày trụy tim mà chết. 

Nếu chúng ta biết thương mình thì hãy tập giữ gìn 
tâm ý, đừng nghĩ xấu ác đối với kẻ khác. Vì nghĩ xấu 
kẻ khác chính là tự hại mình, tự đầu độc mình. Nếu 
có lỡ nghĩ xấu thì phải nhanh trí sửa lại, vì ta là chủ 
của sự suy nghĩ kia mà! 


130 


Năng lực câu nguyện 


Trong một cuộc thử nghiệm, giáo sư Masaru Emoto 
đã nhờ 500 người dân sống ở các vùng khác nhau 
trên nước Nhật tham gia. Vào một thời điểm nhất 
định được thông báo trước, giáo sư Emoto đặt một ly 
nước lên bàn rôi yêu cầu mọi người nghĩ đến tình 
thương và cầu nguyện cho ly nước đó trở nên trong 
sạch. 


Nếu mẫu nước lấy từ vòi nước công cộng bị ô nhiễm 
ở quận Shinagawa, Tokyo, sau khi được làm đông 
đặc và chụp hình thì cho thấy tinh thể có dạng "méo 
mó, kỳ quái". Cũng từ mẫu nước trên, sau khi được 
500 người ở những nơi khác nhau cùng chú nguyện 
bằng tình thương thì ảnh chụp tỉnh thê nước đá cho ra 
hình bông hoa sáu cánh rất tươi đẹp. Điều này chứng 
minh răng tư tưởng của nhiều người, dù ở cách xa 
nhau, vẫn có thê được tập trung và ảnh hưởng trên 
một đối tượng. 


Lần nọ, sau khi được biết vị sư trưởng HoukI Kato 
của tu viện Mật tông thường hành lễ cầu nguyện trên 
đập Fujiwara, quận Gunma, giáo sư Emoto liền đến 
làm cuộc thử nghiệm, ông lây một mẫu nước trong 
đập trước buổi cầu nguyện. Vị sư trưởng tụng kinh 
câu nguyện hết sức trang nghiêm trong vòng một 
tiếng, và chưa đầy mười lăm phút sau đó, mọi người 


131 


tham dự, kế cả ông Emoto, cùng ð lên ngạc nhiên vì 
nước trong đập đã hoàn toàn thay đổi. Trước khi cầu 
nguyện, nước trong đập đục ngầu, không soi thấy 
hình. Giờ đây nước trở nên trong sạch và người ta 
nhìn thấy được hình cây cối soi trên mặt nước. 
Đương nhiên ông Emoto đã lây mẫu nước sau buỗi 
cầu nguyện đem về chụp hình tỉnh thê. Kết quả như 
ông đoán trước, nước trong đập trước khi cầu nguyện 
cho ra hình dạng xấu xí giông như mặt người đau khổ 
sắp chết, còn nước sau khi cầu nguyện cho ra tinh thể 
hình bông hoa sáu cánh tuyệt đẹp, với một đốm hào 
quang bên trong. 


Chúng ta thường nghĩ nước chỉ là một chất lỏng vô 
tri, vô giác, nhưng thực tế nó rất nhạy cảm và phản 
ứng với những gì chúng ta suy nghĩ, nói năng. Để 
chứng minh điều này, giáo sư Emoto đã thử nghiệm 
cho người nói lời "cảm ơn” vào một mẫu nước lọc. 
Sau đó ông chụp ảnh tinh thê và thấy nó cho ra hình 
bông hoa sáu cánh tươi đẹp, bày tỏ sự trang nhã, lịch 
sự như cảm nhận được lời cảm ơn của chúng ta. 
Ngược lại, khi cho người mắng câu "đồ ngu" vào 
cùng mẫu nước lọc thì nó không còn cho ra hình 
bông hoa nào hết mà chỉ còn lại những đốm lăn tăn 
như mảnh vỡ. 


Trên đây chỉ là vài thí dụ khoa học cho thấy năng lực 
của sự câu nguyện có ảnh hưởng với nước. Và nước 

là chất cầu tạo 70% cơ thể con người. Do đó nêu biết 
cầu nguyện, nói cách khác là khởi lên những tư tưởng 


132 


và lời nói tốt lành thì chúng ta có thể thay đổi được 
hóa chất của nước trong cơ thể, có thê từ bệnh hoạn 
trở nên khỏe mạnh. Và ngược lại, nếu chúng ta khởi 
lên những tư tưởng và lời nói xấu ác thì có thể đi từ 
khỏe mạnh đến bệnh hoạn. 

Đương nhiên không phải sự cầu nguyện nào cũng cho 
ra kết quả như ý, vì nếu cầu gì được nấy thì trên thế 
gian này đã có hàng tỷ người triệu phú và không còn 
ai bị già, bệnh, chết, đau khô nữa. Đạo Phật Nguyên 
thủy không chủ trương cầu nguyện mà chú trọng vào 
sự tu tập diệt trừ tham, sân, si. Tuy nhiên không phải 
vì thế mà cầu nguyện không có ảnh hưởng. Phật giáo 
Đại thừa và Mật tông biết được năng lực của sự câu 
nguyện nên đã khai triển và áp dụng vào sự tu tập. 


Theo vật lý lượng tử (quantum physics) thì tất cả sự 
vật đều là những lượng tử rung động với tần SỐ, 
(frequency) khác nhau. Nếu biết thay đổi tần số rung 
động của lượng tử thì thay đổi được vật chất. Một ly 
thủy tinh có thê tan vỡ khi gặp một âm thanh cộng 
hưởng (resonance). Cũng thê, người ta biết dùng 
máy siêu âm (ultrasound) để bắn tan những viên sạn 
thận mà không cần phải mổ. 


Tâm là một thứ đặc biệt nhất trên thế gian, bởi vì nó 
có khả năng thay đổi sự rung động. Không ai có thê 
thấy được tâm, nhưng người ta có thê đo được điện 
sóng não tượng trưng cho sự hoạt động của tâm. Khi 
tâm suy nghĩ quá nhiều thì người ta đo được sóng não 


133 


ở dạng beta?. Khi suy nghĩ bớt dần thì sóng não ở 
dạng alpha””, khi lắng hơn nữa thì sóng ở dạng 
theta?Ÿ, và khi tâm hoàn toàn yên lặng nghỉ ngơi thì 
sóng ở dạng delta”?. 


Những người cầu nguyện hay quán tưởng, khi chú 
tâm hết mức vào một đề mục nào đó thì sẽ phát ra 
những làn sóng cực mạnh, và nếu có nhiều người 
cùng cầu nguyện với sự thành tâm hướng về một đối 
tượng thì những làn sóng này sẽ hòa vào nhau tạo ra 
một sự rung động cộng hưởng (resonance) và năng 
lực của nó mạnh vô song, có thể thay đổi sự rung 
động của vật chất, và từ đó làm thay đổi sự vật mà 
danh từ bình dân gọi là "phép lạ". 


Cầu nguyện đơn giản chỉ là một sự hướng tâm về một 
đề mục. Nhưng đa số sự hướng tâm của chúng ta rất 
yêu ớt thiếu tập trung nên không đủ tạo ra sức mạnh 
thay đổi sự vật. Người tu thiền định hay thiền chỉ 
trên hình thức ngôi yên lặng không nói năng ồn ào 
nhưng so ra họ cũng làm tương tự như người cầu 
nguyện là hướng tâm về một đề mục. Khi sự hướng 
tâm hay định tâm tới mức cùng cực thì họ cũng có 
thể làm được "phép lạ". Vì sao? Vì "phép lạ" là khả 
năng thay đổi sự vật tùy theo "tâm" muốn. Các vị A- 


? Sóng beta có tần số từ 14 đến 30 Hz (Hertz) trong một giây. 
? Sóng alpha có tần số từ 9 đến 13 Hz. 

?3 Sóng theta có tần số từ 4 đến 8 Hz. 

? Sóng delta có tần số từ I đến 3 Hz. 


134 


la-hán không cầu nguyện nhưng chỉ cần chú nguyện 
hay khởi ý thì phép lạ xuất hiện. Thí dụ như trường 
hợp của Nguyệt Quang đồng tử bồ tát trong kinh 
Lăng Nghiêm, chuyên tu quán tưởng về nước. Khi 
ngài nhập định thì nước hiện ra lai láng xung quanh 
và đệ tử đi qua cũng trông thấy. Do định tâm mãnh 
liệt về nước, ngài đã thay đổi sự rung động của các 
nguyên tử hiện diện trong căn phòng và khiến chúng 
rung động (vibrate) theo tần sô của nguyên tử nước 
(H2O), và từ đó nước xuất hiện xung quanh ngài. 
Loại nước này không phải tự nó sẵn có mà do tâm 
định của ngài ảnh hưởng tạo nên, trong kinh gọi là 
"định quả sắc", tức là một hình sắc vật chất xuất hiện 
do tâm định áp chế. Đến khi ngài xả định, tâm không 
còn tập trung về nước nữa thì các nguyên tử nước này 
tan rã trở về trạng thái không khí trước đó. 


"Tâm sinh các pháp sinh, tâm diệt các pháp diệt", nếu 
chúng ta không tu thiền hay nhập định được thì có thể 
câu nguyện, và nếu cầu nguyện hết sức thành tâm thì 
phép lạ có thể xảy ra. Tuy nhiên theo luật của vũ trụ 
pháp giới, nêu sự cầu nguyện mang tính chất vị ngã, 
ích kỷ, tham lam, sân hận thì dù có thành tâm cách 
mấy đi nữa cũng không thành. 


135 


Tâm như máy vỉ tính 


Khi chúng ta mua một máy vi tính mới, nó thường 
được cài gắn sẵn những chương trình (program) như 
Windows XP, Vista, hoặc Windows 7 và một sô các 
nhu liệu (software) như Microsoft Office, Windows 
kiệt Player, Internet Explorer, Norton Antivirus, 

.- Những nhu liệu hay program này có cái rất cần 
thiết có những cái không cần thiết và có cái chăng 
bao giờ chúng ta có dịp xài đến. Sau khi mua về, từ 
từ chúng ta cài đặt thêm nhiều chương trình mới, 
những trò chơi mới, và cộng thêm những dữ kiện 
(data) như bài vở, phim ảnh, điện thư (email) ngày 
càng chồng chất trong ô đĩa cứng. Và như thế máy 
của ta ngày càng chạy chậm đi và nhiều khi còn bị 
tấn công bởi tin tặc (hacker) và virus. Nếu không 
biết dọn dẹp, gỡ bỏ những chương trình không cân 
thiết thì máy sẽ chạy chậm lại. Nếu không biết đề 
phòng ngăn chặn tin tặc và virus thì máy sẽ bị hư 
hỏng hoàn toàn. 


Tâm của chúng ta cũng tương tự như một máy vi 
tính. A lại da thức (hay tàng thức) có thê ví như ô đĩa 
cứng (hard drive), chứa đựng tất cả kinh nghiệm 
sống. Ý thức có khả năng phân biệt, tính toán, nhận 
xét, có thể ví như bộ xử lý trung tâm (CPU?). Mạt 


3° CPU: central processor unit. 


136 


na thức, còn gọi là Truyền tống thức, làm phận sự 
đưa tin ra vào giữa A lại da thức và Ý thức, có thể 
được xem như bộ nhớ truy cập nhanh (cache 
memory) và truy cập ngẫu nhiên (RAM3)). Năm thức 
của năm giác quan được ví như những cơ cấu thiết bị 
xung quanh máy vi ng, HN bàn phím, vn chuột, 
màn ảnh, ổ lái đĩa mềm””, ô lái đĩa cứng”... Những 
chủng tử trong A lại da thức được ví như những 
chương trình (program, software) và dữ kiện. Khi 
sinh ra đời, con người ta đã được cài đặt sẵn trong 
tâm những chương trình như tham, sân, s1, mạn, 
ganh, ích kỷ, lo, buồn, v.v... Những chương trình này 
có sẵn trong tâm do tích lũy từ nhiều đời trước, kiếp 
này "máy mới ra lò" là đã có sẵn rồi. Do đó mỗi khi 
đụng chuyện, tiếp xúc với bên ngoài thì các chương 
trình này nhảy ra hoạt động một cách tự nhiên, không 
cần phải ai dạy hay học từ trường nào ra. 


Thí dụ khi nghe ai nói xấu hay mắng chửi mình thì 
"chương trình sân" nhảy ra hoạt động, làm tim đập 
mạnh, mặt mày đỏ bừng, miệng muốn chửi lại, tay 
chân ngứa ngáy muốn đánh hay bợp tai người kia, 

V.V... 


Khi nghe tin người thân yêu bị tai nạn hay qua đời thì 
"chương trình buôn” nhảy ra hoạt động, làm nước 


3! RAM: random access memory. 
3 Floppy disk drive 
3 CD-ROM drive 


137 


mắt tuôn trào, khóc lóc thảm thiệt, bỏ ăn bỏ ngủ, 
nhiêu khi muôn chết theo, v.v... 


Người nào có "chương trình sợ ma” trong tâm, đi tới 
đầu nghe ai nói có ma, thì chương trình này nhảy ra 
điều khiển làm chân tay bủn rủn, muốn té xỉu, hoặc 
bỏ chạy, hốt hoảng, v.v... 


Hòa thượng Thanh Từ có nói "tu là chuyền nghiệp”, 
nhưng ngày nay là thời đại vi tính, điện toán, nên 
chúng ta có thể nói "tu là sửa chương trình", sửa 
program trong tâm. 


Có nhiều người rất thích "tu", thích vào chùa tụng 
kinh, lạy Phật, sám hối, ngồi thiền, xây chùa, tạo 
tượng, cúng dường, v.v... và cho đó là "tu", nhưng họ 
chăng có sửa chương trình nào hết, bởi vì họ không 
biết mình có chương trình (program) nào cần sửa. 
Do đó những chương trình trong tâm như tham, sân, 
s1, mạn, ganh, ích kỷ, lo, buồn, v.v... vẫn còn y 
nguyên. 


Bề ngoài thấy như "tu" nhiều nhưng bên trong không 
biết sửa cái gì. Trước khi muôn sửa cái gì thì cân 
phải biết có cái gì không ôn đã. Muốn vậy thì phải đi 
nghe giảng, nghe thuyết pháp để đón nhận những tư 
tưởng mới, những khái niệm tỉnh giác của đức Phật, 
rồi đem về suy nghĩ, đối chiếu xem có hợp với những 
chương trình nằm sẵn xưa nay trong tâm mình hay 
không? 


138 


Xưa nay trong máy tâm của mình chỉ có những 
chương trình chấp ngã, kiêu mạn, ích kỷ, tham lam, 
giận hờn, ganh tị, v.v... Đi nghe pháp thấy Phật dạy 
vô ngã, vị tha, từ, bi, hỷ, xả, v.v... đó là những 
chương trình hoàn toàn đối lập với những chương 
trình cũ trong tâm mình, và từ đó nhận ra những 
chương trình cũ này đã làm mình đau khổ. Khi ý 
thức được như vậy thì phát tâm sửa lại cái máy tâm 
của mình, loại dần những chương trình cũ và cài gắn 


NI! 


những chương trình mới, đó chính là "tu". 


Khi thọ tam quy ngũ giới, đó chính là đưa vào máy 
tâm một chương trình mới. Ngũ giới (không sát sinh, 
không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không 
uông rượu) mới nghe qua thấy đơn giản, không có gì 
khó, nhưng nhờ có "chương trình ngũ giới" mà tâm 
của người Phật tử sẽ không dám làm việc ác. Có 
những người nói "tôi không làm ác thì cần gì phải tu 
hành thọ giới?" Khi nói như vậy là vì họ tưởng mình 
không làm ác, nhưng khi cần làm việc ác thì họ sẽ 
không ngần ngại vì trong tâm không có "chương trình 
ngũ giới" ngăn cản. Những giới luật của Phật chế ra 
như năm giới, tắm giới (bát quan tra1), mười gIới 
(thập thiện) giống như những chương trình chống 
Virus (anfi-virus), virus ở đây là những nghiệp ác của 
thân, khâu, ý. 

Một máy vi tính mới mua về vẫn chạy tốt mà không 
cần chương trình anti-virus, nhưng xài một thời gian, 
nhất là chạy vô mạng lưới toàn câu internet truy cập 


139 


tin tức hay tài liệu thì trước sau gì cũng bị tin tặc và 
virus xâm nhập. Một người không có những giới luật 
tối thiêu căn bản đạo đức, ngăn câm họ làm điều ác, 
thì khi gặp chuyện cần họ vẫn có thê làm ác dễ dàng. 


Những người cắt cổ gà vịt, làm thịt heo bò, đối với xã 
hội thì không có gì là ác, nhưng một khi được học 
đạo, nghe pháp, họ sẽ nhận ra đó là việc ác, trái với lý 
từ, bi, hỷ, xả, nhân quả của đạo Phật, và nhất là trái 
với giới "không sát sinh", nên họ sẽ từ bỏ nghề 
nghiệp sinh sống thất đức này. 


Những cán bộ, quan lớn trong chính phủ, nêu không 
có giới "không trộm cắp" thì khi gặp dịp hối lộ, ăn 
chặn, tham nhũng thì sẽ vui vẻ làm ngay, bởi vì trong 
tâm họ không có một chương trình nào ngăn cản tánh 
tham lam, cướp của, bóc lột kẻ khác. 


Những người đàn ông có vợ, nếu không có giới 
"không tà dâm" thì khi có dịp gặp một người đẹp 
quyền rũ, sẽ xiêu lòng dễ dàng, bởi vì trong tâm 
không có một chương trình nào ngăn chặn việc ngoại 
tình. 


Ngoài những giới luật căn bản, ngăn cản đừng làm 
việc ác, chúng ta nên phát nguyện làm những việc 
lành, lập ra những chương trình tu sửa, cải thiện tâm 
tánh. Thí dụ người có tánh tham lam, tích trữ của cải 
thì phát nguyện mỗi tháng bố thí cúng dường một số 
tiền nhỏ nào đó, hoặc giúp đỡ ít nhất một người, hoặc 
cho bớt đồ đạc không cần dùng trong nhà, v.v... 


140 


Người có tánh sân, hay nỗi nóng, thì phát nguyện 
không mắng chửi người khác, hoặc nói lời từ ái, hạ 
giọng, hoặc không đề ý bắt lỗi kẻ khác, v.v... 

Nếu nhận ra sự hoạt động của tâm cũng giống như 
một cái máy vi tính thì bạn hãy tập quan sát ghi nhận 
xem trong tâm mình có những chương trình 
(program) xấu nào cân sửa đôi, và tập sửa đổi chương 
trình đó. Đó chính là Tu, và cũng có nghĩa là Sửa, tu 
tâm sửa tánh”!. 


3 Sách "Ý Tình Thân”, Thích Trí Siêu, có nói rõ về cách tu sửa 
chương trình tâm. 


141 


Sợ ma 


Con người ta có nhiều cái sợ, như sợ già, sợ bệnh, sợ 
chết, sợ vợ hay chồng bỏ, sợ thất nghiệp, sợ nghèo, 
sợ đói, sợ nhiều thứ, v.v... Trong những cái sợ này 
có cả sợ ma. Không phải chỉ có con nít mới sợ ma 
mà nhiều người lớn cũng sợ ma. 


Muốn hết sợ ma thì cần phải suy tư về thực chất của 
Sợ và Ma. 


Sợ ma là một ảo tưởng sai lầm do tâm non yếu, thời 
thơ ấu thường bị người lớn vô tình (và dại dột) hăm 
dọa, đầu độc. Thí dụ như đến tối bảo con nít đi ngủ 
mà chúng không nghe thì dọa nêu không đi ngủ thì 
ma (hay ông kẹ, ngáo ộp) sẽ hiện ra bắt đi. Rôi khi 
màn đêm xuống thì kế chuyện ma, nói trong bóng tối 
có ma, ghê lắm rồi bỏ chạy, làm cho tâm trí non nớt 
của đứa trẻ bị khủng hoảng, nó in đậm ma là một 
hình ảnh ghê rợn, dữ dẫn cùng với bóng đêm. Những 
người lớn này (cha mẹ, dì cô, chú bác, ông bà) vô 
tình đã bỏ một chương trình (program) sợ. ma vào tâm 
đứa trẻ. Sau này lớn lên, đù 50 hay 60 tuổi vẫn còn 
sợ ma y chang như hồi con nít. Có những người vì 
sợ ma mà phải lập gia đình, cưới đại một người mà 
mình không thương yêu đề khỏi phải sống một mình. 
Vì sợ ma mà người ta trở thành nô lệ, sống bám vào 
một người khác, không bao giờ dám ở nhà một mình, 


142 


dù là ban ngày. Vì sợ ma mà tối phải ngủ bật đèn 
sáng trưng suốt đêm, có khi còn trùm mền kín mít dù 
trời nóng chảy mỡ. Sợ ma là một loại bệnh tâm thần 
khiến cho người bệnh khổ sở không ít. 


Nói theo khoa học điện toán, "sợ ma" là một chương 
trình phá hoại (malware) đã bị cài đặt trong tâm, chỉ 
cần ai nhắc đến chữ "ma" thì tức khắc chương trình 
"sợ ma” nhảy ra hoạt động ngon lành. Nói theo danh 
từ Phật giáo thì "sợ ma” là một đại vọng tưởng, chỉ 
cần tưởng tới chữ "ma" thì tập khí "sợ" khởi lên ngay 
lập tức. Như vậy "sợ ma” là do cái tưởng sai lầm 
(thuộc tưởng uân), làm việc quá mạnh, lân át cả lý trí 
NEhi uấn) và tư duy (hành uân). Khi tưởng tới chữ 
a" thì người đó mất tự chủ, chân tay bủn rủn, mặt 
HỀy tai mét, tim đập hồi hộp, chỉ chực bỏ chạy hoặc 
té xỉu. 
Thuở xa xưa, người tiền sử thiếu văn minh, không 
hiểu các luật thiên nhiên, mỗi khi thấy sắm sét thì 
"tưởng" đó là thần sét (thiên lôi), mỗi khi thấy gió 
mạnh thì "tưởng" đó là thần gió, khi thấy động đất thì 
"tưởng" đó là thần đất, từ đó họ "tưởng" ra đủ loại 
thần, thần nước, thần cây, thần lửa, thần bò, thần chó. 
v.v... và cúng tế các loại thần này. 
Ngày nay, với khoa học văn minh, người ta hiểu rằng 
đó chỉ là những hiện tượng vật lý, không có "ông 
thần" nào trong đó cả. 


Vậy thì “ma” có hay không? 


143 


Chữ "ma" theo nghĩa bình dân, đó là những người 
chết hiện về. Đa số đều nghĩ người chết được chôn 
hay thiêu thì phải biến mắt, không bao giờ còn nữa, 
nếu hiện ra là một điều quái gở, bất bình thường và 
đáng sợ. 


Theo Phật giáo có sáu loại chúng sinh, hay sáu loại 
cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, A tu la, 
trời. Trong sáu loại này, con người với mắt thịt chỉ 
nhìn thấy được hai loại là người và súc sinh (thú vật), 
còn bốn loại khác mắt trần không thể nhìn thấy, trong 
đó ma được xếp vào loại ngạ quỷ”. Vì sao không thể 
nhìn thấy? Bởi vì nghiệp không tương ưng. Nói 
cách khác là tần số rung động (vibration rate) của họ 
khác với loài người. 

Theo vật lý lượng tử, con người và tất cả sự vật đều 
là những năng lượng (enersy) được cấu tạo bởi các 
nguyên tử (atom) và điện tử (electron). Vì là năng 
lượng nên luôn rung động. Khi rung động dưới một 
tốc độ hay tần số nào đó thì các năng lượng này cô 
đọng lại thành một hình sắc. Thí dụ ban đêm ta đốt 
một bó đuốc cầm trên tay và đứng yên thì người ở xa 
sẽ thấy một đốm lửa. Nhưng nếu ta cầm bó đuốc 
quay thật nhanh thì người ở xa sẽ thấy đó là một vòng 
lửa. Cũng thế, các loại chúng sinh mà ta gọi là "vô 
hình", họ có thân sắc được câu tạo bởi những nguyên 





3' Ngạ quỷ (preta): nghĩa đen là quỷ đói. Đó là những linh hồn 
đói khác vật chất và tình cảm nên không thể siêu thoát. 


144 


tử vi tế hơn và rung động khác tần số loài người nên 
ta không trông thấy được. Không phải vì mắt không 
thấy mà cho là không có. Cũng như ngày nay, các 
làn vô tuyến của radio, tivi, điện thoại di động, giăng 
bủa chẳng chịt khắp nơi, nhưng chúng ta đâu có thấy. 
Chỉ khi nào mở radio, tivi, vặn trúng tần số thì mới 
thấy hình và âm thanh. 


Con người gồm có hai phần: vi tế và thô kệch. Phần 
thô kệch là thân xác bằng xương bằng thịt. Phần vi tế 
là phần vô hình, được gọi dưới nhiều danh từ như 
linh hồn, tâm linh, tỉnh thần. Gọi là "vô hình" bởi vì 
mắt trần không trông thấy, chứ thật ra nó vẫn có hình 
tướng, một loại hình tướng vi tế, vì nó là một năng 
lượng sinh động. Phần xác thân thô kệch có thể ví 
như bóng đèn, phần vi tế "vô hình" ví như điện. Một 
người sống ví như bóng đèn có điện chiếu sáng. Khi 
bóng đèn bị bể thì dòng điện không biến mắt, nó chỉ 
ân tàng trong trạng thái vô biểu (non- mmanifested) và 
di chuyên sang một bóng đèn khác để tiếp tục biểu 
hiện (manifest) hoặc đi vào những đồ điện tử khác 
như radio, tivi, máy tính, máy giặt, tủ lạnh, v.v... 


Cũng thế, khi một người tắt thở thì tâm (hay linh hồn) 
sẽ lìa khỏi thể xác (physical body), tiếp tục hiện hữu 
ở trạng thái vi tế và đi tìm một cái xác khác đề tiếp 
tục biêu hiện, trong đạo gọi là tái sinh hay đầu thai. 
Ma và người là bà con, chỉ khác nhau ở chỗ còn thê 
xác thô kệch hay không. Người là một chúng sinh có 


145 


thể xác bằng xương thịt, còn gọi là người dương. Ma 
là một chúng sinh không còn mặc áo bằng xương thịt, 
còn gọi là „gưởi âm, nhưng họ vẫn hiện hữu với một 
sắc thân vi tế, gọi là thể vía (astral body). 


Sau khi hiểu được "Sợ" là một vọng tưởng sai lầm, 
hay một chương trình bệnh hoạn, và "Ma" là một 
người âm, thì chúng ta cần phải sửa lại bằng cách sắn 
vào tâm một chương trình đối lập, giống như muốn 
trừ wir„s trong máy vi tính thì phải găn chương trình 
đHfI-VITMS. 


Có những phương pháp tự kỷ ám thị (auto- 
suggestion) dạy người ta lập đi lập lại một câu nói, 
thí SN) như "tôi không sợ ma" để đối trị lại "tôi sợ 

', Nhưng phương pháp tự kỷ ám thị này không 
hải lúc nào cũng có hiệu quả. 
Sự hoạt động của tâm thức gồm có tàng thức (tiềm 
thức), mạt na thức (vô thức), và ý thức, không phải 
đơn giản muốn nhồi sọ vài lần là xong. Sự nhi sọ 
cần nhiều thời gian may ra mới có hiệu quả. Riêng 
đạo Phật không hưởng ứng phương pháp nhồi sọ, mà 
dạy tư duy, quán chiêu, đê hiểu rõ vẫn đề theo chiều 
sâu thì mới có sự thay đôi thật sự. 


Thông thường những người có tánh sợ ma là vì họ íin 
ma có thật và có thể làm hại mình. N ếu thực sự 
muốn hết sợ ma thì cần sửa lại chương trình là 7z ma 
có thật nhưng không thể làm hại được mình. 


146 


Trước tiên nên cài vào tâm một câu hỏi mới: "Tại sao 
tôi không còn sợ ma nữa?” và ráng tìm câu trả lời. 
Câu hỏi này giống như một công án. Một công án 
thường vô lý và khó tin, giống như công án: "Thế nào 
là mặt thật của ta khi cha mẹ chưa sinh ra?”, chưa 
sinh ra thì làm sao có mặt mũi?, hoặc "Thế nào là 
tiếng vỗ của một bàn tay?", một bàn tay làm sao mà 
vỗ được? v.v... 


Với một người sợ ma mà tự hỏi “Tại sao tôi không 
còn sợ ma nữa?” thì quả thật là vô lý. Câu hỏi này có 
hai công năng: một là nhôi sọ theo kiểu tự kỷ ám thị 
"tôi không còn sợ ma nữa", hai là bắt tâm thức phải 
làm việc tìm câu trả lời. Càng moi óc tìm câu trả lời 
thì nó sẽ tác động sâu vào tiêm thức. Khi tâm lo tìm 
câu trả lời “Fại sao tôi không còn sợ ma nữa" thì vô 
tình nó đã chấp nhận là nó "không còn sợ ma nữa", 
như thế là đã đi được nửa đường rồi. 


Tìm ra một câu trả lời là phá trừ cái sợ được một 
phân. Tìm được hai câu trả lời là bớt sợ được hai 
phân. Nêu bạn là người sợ ma thì chính bạn phải tự 
tìm hiệu đê trả lời, như thê mới có hiệu quả, nhưng ở 
đây xin giúp bạn vài câu khởi đâu. 

Tại sao tôi không còn sợ ma nữa? — Tại vì: 

Ma có thật, nhưng không có thể xác vật chất nên 
không thê bóp cô tôi chết được. 

Ma cũng là một con người, một chúng sinh, sống 
trong cảnh giới khác. 


147 


Ma thực sự không phải là ma, mà chỉ là ... 


Ma không phải lúc nào cũng hiện ra. Họ chỉ hiện khi 
nào có gì u uân cần sự giúp đỡ của người sống .. 


Thấy được ma là một điều hiếm có, không phải ai 
cũng có dịp may như vậy ... 


Nêu ma hiện ra thì chỉ hiện trong nháy mắt rôi biên 
mât, đâu có làm gì được aI... v.V... 


Khi máy vi tính bị virus tấn công thì có rất nhiều 
chương trình chống virus như Norton, McAfee, 
Panda, BitDefender, AVG, Avast, AntIVIT, V.V... 
Cũng như thế, có rất nhiều cách đề trị bệnh "sợ ma", 
trên đây chỉ là một trong nhiều cách. 


Một cách đơn giản khác là không dùng danh từ "ma” 
nữa, mà thay vào đó bằng "người âm" hay "linh hồn" 
(spirit). Bởi vì chữ "ma" đã thâm quá nhiều năng 
lượng của sự sợ hãi do "tâm thức cộng đồng" bơm 
vào. Khi nói đến chữ "ma" thì tức khắc nó khơi dậy 
trong tâm một cái gì ghê rợn, đáng sợ. Bây giờ, mỗi 
khi nghe ai nói hay nhắc tới chữ "ma" thì chúng ta 
phải nghĩ ngay đó là "người âm" hay "chúng sinh vô 
hình". Làm được như vậy chính là đang sửa chương 
trình "sợ ma". 


Nếu bạn là người sợ "ma" mỗi khi nghe ai nhắc tới 
chữ "ma" thì hãy thử nói thằm chữ "ma" bằng tiếng 
Pháp như "Fantôme", hoặc tiếng Anh "Ghost", hay 
tiếng Đức "Geist", xem cái sợ tăng hay giảm? Bạn sẽ 


148 


thấy cùng có nghĩa là "ma" nhưng khi nói tiếng khác 
thì cái sợ sẽ bớt đi nhiều, bởi vì người Âu Mỹ không 
sợ ma nhiều bằng người Á châu. 

Ngoài việc sửa chương trình trong tâm ý, bạn cần 
phải sửa chương trình ngoài thân, tức là hành xử như 
thể mình "không còn" là người sợ ma nữa. Thí dụ 
như đi vào bóng tối, dù chỉ một hai giây, hoặc nhìn 
vào bóng tối xem có thấy ai không, hoặc ngồi trong 
bóng tối vài phút rồi tăng dần lên từ từ, hoặc nghe ai 
sợ ma thì đừng hùa theo sợ mà phải "giả bộ” anh 
hùng, v.v... Nói cách khác, bạn hãy giả bộ đóng vai 
mình là người không còn sợ ma nữa. Ban đầu giả bộ 
đương nhiên rất khó, nhưng cứ giả bộ hoài thì sẽ 
thành. 


Ngoài ra các bạn sợ ma nên tìm đọc sách về thế giới 
bên kia cửa tử, để hiểu rằng "người âm” không có gì 
đáng sợ, mà ngược lại, họ cũng giông y hệt như mình 
và có lúc họ cần liên lạc với mình để cầu sự giúp đỡ, 
trong khi đó mình lại đi sợ họ một cách vô lý vì thiếu 
hiểu biết. 


149 


Ngoại cảm 


Gần đây, tôi được xem chương trình tu học "Ánh 
Sáng Phật Pháp kỳ 5" trên đĩa VCD do chùa Hoằng 
Pháp ở Hóc Môn tổ chức ngày 25/3/2007, có mời 
một nhà "ngoại cảm" tên Phan Thị Bích Hằng đến nói 
chuyện về khả năng ngoại cảm của mình. 


Ban đầu, vì không nghe quen danh từ "ngoại cảm", 
tôi tưởng đó là sự cảm cúm do khí hậu nóng lạnh bên 
ngoài gây ra. Nhưng rồi tôi cũng đoán biết đó là 
những người "psychic" hay "medIum”. 


"Psychic" là người có khả năng tri giác (perceptIion) 
vượt ngoài mức bình thường như khả năng thấu thị 
(claivoyance) thấy được ma quỷ, thiên thần, tinh linh, 
hoặc quá khứ, vị lai; khả năng thấu thính 
(clairaudience) nghe được người âm, thiên thần, các 
bậc đạo sư vô hình; khả năng thấu cảm 
(clairsentience) sờ mó, cảm nhận được những vật vô 
hình; khả năng thấu giác hay linh cảm 
(claircognizance) nhận được tín hiệu trực tiếp từ cối 
vô hình, không qua ý thức suy nghĩ. 


"Medium” là nhà "giao cảm”, họ có khả năng giao 
tiếp và cảm nhận thê giới vô hình bên kia (other 
side), nên làm trung gian truyền thông giữa người 
sống và người âm. Đa số "medium" đều có những 
khả năng của "psychic”. 


150 


> 4t 


Nếu nói theo danh từ bình dân xưa nay thì "psychic” 
giống như thầy bói tướng, còn "medium”" giông như 
đồng cốt. Nhưng thầy bói thường không có khả năng 
tâm linh như "psychic", họ phải nương vào các vật 
trung gian đề đoán như bói bài, tử vi, xem chỉ tay, chỉ 
chân, mai rùa, bát quái, quẻ xâm, v.v... Còn đồng cốt 
cũng không có khả năng tâm linh như "medium” mà 
chỉ là người cho đồng cô, cốt cậu mượn xác nhập 
vào. Vì vậy đối với người trí thức thì những chuyện 
bói toán, lên đồng là chuyện nhảm nhí, mê tín dị 
đoan, dành cho đàn bà, con nít nhẹ dạ. 


Trong bài "Sợ Ma” ở trên nói con người gồm có hai 
phần là thê xác và linh hồn, đó là nói theo quan niệm 
phổ thông. Nhưng con người được phân chia thành 
nhiều phân tùy theo chúng ta đứng trên phương diện 
nào và nhìn dưới khía cạnh nào. Nếu theo Phật giáo 
thì con người được cấu tạo bởi năm yếu tố là ngũ uân 
(sắc, thọ, tưởng, hành, thức). Nhưng nêu theo khoa 
học huyền bí (eSOferic sclence) thì con người có 
nhiều thê (body) gồm: thê xác (physical body), thê 
phách (etheric body), thê vía (astral body), thê trí 
(mental body), và thể nhân (causal body). Ngoài thể 
xác thô kệch, các thể sau đều vi tế và lồng vào thê 
xác nên mắt trần không trông thấy được. 


Thê xác được cấu tạo bằng xương bằng thịt nên 
không cân giải nghĩa. 


151 


Thể phách còn được gọi là thể khí (energetic body) 
được cấu tạo bởi chất ether (dĩ thái) là một chất vi tế 
gần như hư không nằm giữa vật chất (matter) và năng 
lượng (energy), chính chất ether này chuyên chở sinh 
lực mà chúng ta gọi là mạng căn. Hình dáng của nó y 
hệt như thể xác nhưng mờ ảo như mây khói, có màu 
nửa trắng nửa xanh lơ. Khi một người già hết sinh 
lực mà chết thì thê phách cũng tiêu tan theo, nhưng 
người còn trẻ, khỏe mạnh mà chết vì tai nạn thì thê 
phách còn sinh lực nên không tan rã kịp. Do Ai N 
lâu trong nghĩa địa ban đêm người ta bắt Đặp ˆ 

trơi” là những bóng trắng cụt đầu, cụt tay, mất chân, 
bay là đà trên mặt đất, đó là thê phách của người chết 
dưới mồ chưa tan rã kịp. Phải mắt vài tuần hay vài 
tháng thì thể phách mới tan rã hết và khi đó ta sẽ 
không còn thấy những bóng trắng này nữa. Nếu so 
sánh với ngũ uân thì thể phách và thê ¬ tương 
đương với sắc uân. Xin nói thêm là các "ma trơi" hãy 
thể phách đang tan rã này không phải là "người âm", 
mà chỉ là một loại vỏ năng lượng đang tan rã, không 
có ý thức bên trong. Do đó nếu có dịp gặp "ma trơi 
thì bạn cứ việc lại gần và đi xuyên qua nó vì nó 
không phải là một chúng sinh. 


„r 


Thê vía được cấu tạo bởi tình cảm và cảm xúc nên 
còn được gọi là thể tình (emotional body), hình dáng 
của nó cũng y như thể xác nhưng được câu tạo bởi 
những nguyên tử vi tế hơn. Khi chúng ta ngủ thì thê 
vía thường tách rời khỏi thê xác khoảng vài tắc và 


152 


nằm lơ lửng bên trên, hoặc có khi nó bay đi đây đó 
du ngoạn và khi gần thức thì nó nhập trở vào thể xác. 
Khi tỉnh giấc ta se cảm tưởng như mình nằm mơ thấy 
cảnh này cảnh nọ”5. Thể vía được cột với thể xác 
bằng một sợi giây bạc (silver cord) phía sau ót. Gọi 
là giây bạc vì màu nó trắng như bạc và rất dẻo đai, có 
thê đàn hồi, thu ngắn hay kéo đài vô tận. Nhờ sợi 
giây bạc mà thể vía có thê trở về thể xác trong nháy 
mắt. Chỉ khi chết thì sợi giây bạc mới tan rã và thê 
vía không thể nhập lại thê xác nữa. Lúc đó thể vía 
thực sự đi vào cảnh "Trung giới" (tiếng Anh có nhiều 
từ như intermediate state, astral plane, other side). 

Gọi là Trung giới vì đây là cảnh tạm thời, chuyên tiếp 
trước khi đi tái sinh. Thời gian tồn tại của thể vía dài 
hay. ngắn trong Trung giới tùy vào tình cảm luyến á ái 
nhiều hay ít. Những người không có nhiều luyến á ái 
thế gian thì thể vía tan rã rất nhanh và chuyên. tải 
năng lượng qua thể trí. Những người quá nhiều tình 
cảm, luyến ái thì thể vía sẽ trụ trong cảnh Trung giới 
một thời gian dài tương ưng với nông độ luyến ái. So 
sánh với ngũ uần thì thể vía tương đương với thọ uẫn, 
vì tình cảm, cảm xúc đều là những cảm thọ. Những 
người âm thường có thê liên lạc với chúng ta trong 
giác ngủ, vì khi đó chúng ta tạm thời xử dụng thê vía 
giống như họ. Bởi vậy có những người "nằm mơ" 


v Không phải giấc mơ nào cũng đều do thể vía đi du ngoạn nhìn 
thấy, đa số những giấc mơ vô nghĩa, không đầu không đuôi là 
do chủng tử từ A lại da thức hiện hành. 


153 


gặp người thân ở xa đến báo mộng là họ vừa từ trần, 
và sau khi tỉnh dậy thì nhận được tin là họ đã từ trần 
thật sự. Chúng ta tưởng mình nằm mơ, nhưng trong 
giấc ngủ, họ đã thực sự đến gặp ta bằng thể vía của 
họ. Mỗi khi thể vía của ta nhập trở lại thê xác thì đa 
số những kinh nghiệm vừa qua đều bị các tế bào (thô 
kệch) của bộ não làm quên hết. 


Thẻ trí được cấu tạo bởi những ý tưởng, tư duy, suy 
nghĩ. Hình dáng của nó cũng y hệt như thê xác, và 
nguyên tử cấu tạo vi tế hơn thể vía. Thẻ trí cũng tồn 
tại trong Trung giới một thời gian dài hay ngắn tùy 
theo sự dính mắc, bám chấp vào các lý tưởng, quan 
niệm, tín ngưỡng nhiều hay ít. Khi những sự bám víu 
này chấm dứt thì thê trí sẽ tan rã và chuyên hết năng 
lượng qua thê nhân. So sánh với ngũ uân thì thê trí 
tương đương với tưởng uân và hành uân. 


Thể nhân là cái chứa đựng tất cả nghiệp của hành 
động, lời nói, suy nghĩ. Chính thê nhân là cái đi tái 
sinh qua đời sau. So sánh với ngũ uần thì thể nhân 
tương đương với thức uẫn. 


Mỗi thể đều có những giác quan giống như thể xác, 
nhưng vì chúng ta không biết nên không thê phát 
triển và sử dụng. Người khai mở được giác quan thê 
phách có thê thấy được hào quang (aura) và các kinh 
mạch vi tế trong thân (như 14 kinh mạch đông y), 
nghe được âm thanh của các bộ phận trong người như 
tim, gan, phối, thận, v.v... Người khai mở được giác 


154 


quan thê vía có thê thấy, nghe được người âm, chư 
thiên (devas), thiên thần (angels), hướng đạo tâm linh 
(spiritual guides), v.v... Người khai mở được thê trí 
có khả năng đọc được tư tưởng, ý nghĩ của kẻ khác, 
tương đương với tha tâm thông. Người khai mở được 
giác quan thể nhân có thể biết được nguyên nhân kiếp 
trước của kẻ khác, tương đương với túc mạng thông. 


Trên đây chỉ nói sơ lược về các thể vi tế của con 
người đề chúng ta có thê hiểu được phần nào khả 
năng của các nhà ngoại cảm. 


Thường xuyên thấy và tiếp xúc được với người âm, 
đó là do nhãn căn của thê vía được khai mở. Còn lâu 
lâu bắt chợt thấy ma hoặc bóng trắng, bóng đen hiện 
ra rồi biến mắt, đó không phải là ngoại cảm. Như đã 
nói ở trên, nếu bóng trắng hiện ra ở những nơi như 
nghĩa địa hoặc lâu đài cô và không có vẻ muốn tiếp 
xúc hay liên lạc với chúng ta thì đó là những thể 
phách chưa tan rã, hoặc là những “ký ức hình tư 
tưởng” (memory of thought forms), không phải là 
chúng sinh; còn nếu bóng trắng có hình dáng rõ ràng 
như người sống và có vẻ muốn liên lạc với chúng ta 
thì đó là một chúng sinh thuộc cõi âm của Trung giới, 
hoặc là chúng sinh thuộc Thượng giới (chư thiên, hay 
thiên thần). Việc họ không thẻ hiện hình lâu hơn vài 
giây là vì họ phải vận dụng rất nhiều năng lượng đề 
nâng cao tần sô rung động (vibration rate) khiến các 
nguyên tử vi tế cô đọng lại thành hình sắc cho chúng 
ta nhìn thấy. Làm như vậy rất mệt giống như bắt họ 


155 


phải chạy hết ga 100 thước trong vài giây. Vì thế nên 
họ chỉ hiện ra trong chớp mặt. Còn các bóng đen 
cũng là người âm nhưng thuộc cảnh Trung giới thâp 
(low astral plane), họ là những chúng sinh nhiêu tà 
kiên, mât đi các tánh thiện, nên bị kẹt lâu đời khó 
siêu thoát. 

Có người sẽ thắc mắc làm thế nào đề khai mở giác 
quan thê vía? 

Có ba cách: 


Do bẩm sinh: ở Âu Mỹ có những trẻ nhỏ sinh ra đã 
sẵn có khả năng ngoại cảm, chúng được gọi bằng 
nhiều danh từ như "con nít chàm'`”" (indigo chi1d), 
"trẻ thủy tỉnh" (crystal child) hay "trẻ cầu vòng" 
(rainbow child). Những khả năng bẩm sinh này do 
đời trước đã tu luyện thiền định hoặc các phương 
pháp huyền bí như đạo cỗ Ai Cập; hoặc các giông 
dân cổ xa xưa như Lemurian, Atlantean”” (có nên văn 
minh tiễn bộ hơn hiện nay và có khả năng tâm linh 
rất cao) sau khi tái sinh ở các hành tinh khác một thời 
gian, nay đầu thai trở lại trái đất. 


Do biến cố tai nạn: có người do té cầu thang, xương 
cụt (coccyx) bị đập mạnh, kích động luông hỏa hâu 





37 Màu chàm là màu xanh dương đậm phát xuất từ cây chàm, 

3# L emurian là người sống ở châu Lemuria. Atlantean là người 
sống ở châu Đại Dương (Atlantis). Cả hai châu này đều đã 
chìm xuống biển Thái bình dương và Đại tây dương hàng chục 
ngàn năm trước. 


156 


(kundalim) chạy dọc lên sạn đạo trung ương 
(sushumna), xuyên qua các luân xa và khai mở giác 
quan thê vía; có người bị tai nạn như đụng xe, xét 
đánh””, hoặc ghẹt tim chết vài giờ rồi sống lại, nhờ 
chết đi trong thời gian ngắn nên giác quan thể vía 
được khai mở một cách tự nhiên; có người bị nhiễm 
độc óc mà không chết, hệ thần kinh, đặc biệt là tuyến 
tùng (pineal gland) và tuyến yên (pituitary gland) 
được kích động nên khai mở. 


Do tu luyện: tu thiền định, vào được định sâu và lâu, 
bặt hết giác quan của thê xác, khi đó các giác quan 
thể vía tự động thức tỉnh, giống như đứa bé sơ sinh, 
vừa ra khỏi bụng mẹ thì tức khắc mở mắt, la khóc, 
dãy dụa, hít thở; ngoài cách tu thiền định theo kiểu 
truyền thống, còn có những phương pháp bí truyền 
của mật tông, hoặc phương pháp khoa học của các 
ngành tình báo, tập luyện cho điệp viên, mật thám 
của họ, v.V... 


Vấn đề kế tiếp được đặt ra là chúng ta làm gì với khả 
năng ngoại cảm, hay sự khai mở giác quan thê vía? 
Đạo Phật chú trọng đến việc diệt trừ tham, sân, si, và 
ô nhiễm phiền não trong tâm để giải thoát sinh tử 





39 như trường hợp của Dannion Brinkley, tác giả cuốn Saved by 
the Light (Cứu sống bởi ánh sáng). Sau khi sống lại, bỗng nhiên 
ông có khả năng đọc được ý nghĩ kẻ khác, và khi đụng tay vào 
người nào thì ông nhìn thấy cuộc đời của họ diễn ra như xem 
một cuốn phim. 


157 


luân hồi nên không màng đến việc khai mở thần 
thông hay khả năng ngoại cảm. Vì thế người tu thiền 
nếu khai mở được một chút thần thông cũng không 
quan tâm và bỏ qua thì tự động nó sẽ biến mất. Hoặc 
có người thích thú đạt được nhưng sau một thời gian 
thấy nó làm chênh mảng việc tu hành và có khi gây 
ra phiền não nên cũng bỏ qua. 


" xí 


Nhưng ngày nay có những nhà "ngoại cảm" xuất hiện 
ở Việt Nam, vì họ không phải là tu sĩ Phật giáo nên 
có thê đem khả năng hy hữu đó ra phục vụ quân 
chúng. Ngoài việc đi tìm mồ mả giúp người âm và 
người dương được mãn nguyện, nhà ngoại cảm đã 
đóng góp và làm sáng tỏ nhiều điều ích lợi sau đây: 


Chứng minh có một đời sống sau khi chết. 

Người chết rồi không phải là hết, là mất tiêu. 

Tránh tình khi sống làm sao thì sau khi chết vẫn như 
thế, không thay đôi. 


Người chết nặng tình luyến ái, hoặc có những việc u 
uân chưa giải quyết thì khó siêu thoát. 

Nhiều người chết rồi mà không ý thức là mình đã 
chêt nên mặc kẹt trong cõi Trung giới, không siêu 
thoát, tiếng Anh gọi là "earthbound”. 


Phật giáo Nguyên Thủy không có nói về 49 ngày của 
"thân trung ấm", nhưng Phật giáo Đại thừa vẫn có 
truyền thống cầu siêu cho người chết trong vòng 49 
ngày (thất tuần) và nghĩ rằng sau 49 ngày thì vong 


158 


linh phải đi tái sinh. Có lẽ truyền thống này được 
phát xuất từ kinh Địa Tạng”°. Riêng Phật giáo Tây 
Tạng rất chú trọng đến việc tụng niệm cầu siêu cho 
người chết trong vòng 49 ngày theo giáo lý Bardo 
Thodol (Tử thư Tây Tạng) do ngài Padmasambhava 
(Liên Hoa Sinh) trước tác. 


Xuyên qua việc tìm mộ của nhà ngoại cảm Phan Thị 
Bích Hằng, chúng ta nhận ra một điều đáng chú ý là 
không phải vong linh nào cũng đi tái sinh sau 49 
ngày, mà ngược lại có rất nhiều vong linh bị mắc kẹt, 
vật vưởng trong cảnh Trung giới. nhiều năm, nhiều 
tháng. Đa số quý thầy thường xếp những vong linh 
mắc kẹt này vào loài ngạ quỷ, cho rằng sau 49 ngày 
thì họ tái sinh thành ngạ quỷ. Nhưng nếu tái sinh 
thành ngạ quỷ, đó tức là đã đi qua một kiếp sống mới, 
với một hình sắc mới như trong kinh thường tả là 
bụng to như cái trống, cô họng nhỏ như cây kim, 
miệng hôi thối, thở ra lửa, v.v... Theo tôi thì những 
vong linh này chưa tái sinh qua một kiếp sống khác, 
bởi vì họ vân còn mang hình sắc của kiếp sông cũ, và 
vất vưởng trong cảnh Trung giới, xen kẽ với cảnh 
dương thế mà không có cách nào liên lạc được với 
người thân. Chỉ khi nào được sự giúp đỡ, khai thị, 
hiểu được hoàn cảnh mắc kẹt hoặc được mãn nguyện 
thì họ mới đi tái sinh. Do đó thời gian 49 ngày chỉ là 


%9 Kinh Địa Tạng, phẩm thứ § "Chúa tôi Xiêm La xưng tụng". 


159 


khoảng thời gian trung bình chứ không phải nhất 
định. 


Ở Mỹ hàng năm thường có những "Hội chợ ngoại 
cảm” (Psychic Farr) tổ chức tại các thành phố lớn như 
New York, San Francisco, Houston, PhoenIx, v.v... 
Đến các hội chợ này, bạn sẽ thấy đủ loại ngoại cảm 
như bói bài, xem hào quang, soi kiếp, liên lạc với 
người quá có, v.v... Đa số là những người mới hành 
nghề, họ đến các hội chợ này để chào mời khách. 
Những nhà ngoại cảm nổi tiếng, nhờ viết sách hoặc 
được mời lên tivi, thường không có mặt trong các hội 
chợ này. 


NT 


Sau đây xin giới thiệu bạn đọc vài nhà "ngoại cảm” 
nôi tiêng như Barbara Ann Brennan, Sylvia Browne, 
Allison Dubois và James Van Praaph. 


Bà Barbara Ann Brennan không xem mình là một 
nhà ngoại cảm mà là một người chữa bệnh tâm linh 
(spiritual healer), bà có khả năng nhìn thấy các thể vi 
tế, luân xa, kinh mạch, lục phủ, ngũ tạng, và các 
bướu ung thư trong cơ thê con người chắng khác gì 
máy quang tuyến X. Bà cũng nghe được các âm 
thanh vi tế và giao tiếp với các vị hướng đạo tâm linh 
(spiritual guides) vô hình. Những khả năng của bà là 
một loại "ngoại cảm” hạng cao, nhưng bà dùng nó 
vào việc chữa bệnh và nghiên cứu. Bà có mở 


160 


trường!! dạy về cách chữa bệnh về các thê vi tế, và bà 
đã từng làm việc tại trung tâm nghiên cứu không gian 
NASA. Có nhiều bác sĩ đã gửi bệnh nhân đến cho bà 
chữa trị, vì họ không tìm ra được căn bệnh với các 
máy móc y khoa thông dụng. 


Bà Sylvia Browne là một nhà ngoại cảm nỗi tiếng từ 
lâu, đã viết nhiều sách bán chạy nhất (bestseller) ở 
Mỹ. Chuyên môn của bà là nói về thế giới bên kia 
cửa tử (the other side), vì bà có khả năng thấy và giao 
tiếp với người âm. Bà thường được mời đến các ngôi 
nhà ma (haunted house) đề tiếp xúc với các vong linh 
ám ảnh chưa siêu thoát và khuyên bảo họ ra đi (tái 
sinh). Bà đã xuất hiện nhiêu lần trên các đài truyền 
hình của Montel Williams, Larry King, ABC, CNN, 
V.V... 


Bà Allison DuboIs là nhân vật gây cảm hứng cho bộ 
phim "Medium" được chiếu hàng tuần trên đài NBC. 
Bà có khả năng thấy, nghe, tiếp xúc với người âm, và 
đặc biệt là có thê đọc được tâm ý kẻ khác. Bà dùng 
khả năng ngoại cảm đề giúp các cơ quan cảnh sát, 
công an, đi tìm những người mất tích vì bị ám sát hay 
bắt cóc, và những hung thủ giết người. Ngoài ra bà 
cũng đóng góp vào những cuộc thử nghiệm của đại 
học Arizona giúp các nhà khoa học tìm hiểu về thế 
giới bên kia cửa tử. Vì tốt nghiệp luật sư nên bà cũng 





*' Tên trường là "The Barbara Brennan School of Healing", ở 
East Hampton, New York. 


11 


tham gia vào các phiên tòa để giúp các bồi thâm đoàn 
đạt được quyết định đúng đắn, vì trong các phiên tòa 
bà thường thấy các nạn nhân bị giết ngồi ngay bên 
cạnh bà. 


Ông James Van Praagh là một nhà ngoại cảm nỗi 
tiếng hiện nay, sách của ông được xếp vào loại bán 
rất chạy ở Mỹ. Ông là người thực hiện bộ phim 
"Ghost whisperer" (người thì thầm với ma) được 
chiếu hàng tuần trên đài CBS, dựa trên cuộc đời của 
bà Mary Ann Winkowskl, một nhà ngoại cảm bạn 
của ông. Trước khi nỗi tiếng, ông từng làm nghề 
"liên lạc với ma" (spirit communicator) giúp người 
chết liên lạc với người thân còn sông để giải tỏa 
những uấn ức tình cảm, tâm lý giúp họ siêu thoát. 
Sau khi nổi tiếng rồi thì ô ông thường đi diễn thuyết 
khắp nơi trên nước Mỹ và Âu châu về thế giới của 
người âm. 


Trên đây là sơ lược vài nhà ngoại cảm nỗi tiếng ở 
Hoa Kỳ, ngoài ra còn rất nhiều nhà ngoại cảm khác 
với khả năng không thua kém øì, nhưng vì họ không 
viết sách nên ít ai biết đến. Các giới chức trách, công 
an, cảnh sát, FBI, mỗi khi gặp khó khăn trong sự truy 
lùng các tội phạm giết người thường tìm đến sự giúp 
đỡ của những nhà ngoại cảm và dấu tên của họ để 
tránh sự trả thù. 


Ngày nay ở Việt Nam xuât hiện những nhà ngoại 
cảm đi tìm xác, tìm mộ cứu g1úp người âm được toại 


162 


nguyện là một việc hy sinh lớn lao đáng xưng tán. 
Tuy nhiên, nếu các nhà ngoại cảm biết thêm Phật 
Pháp thì có thể giúp cho người âm siêu thoát một 
cách nhanh chóng hơn. Đa số các vong linh này chưa 
siêu thoát chỉ vì si mê, lầm chấp cái thân xác đã chết 
nằm sâu dưới lòng đất là mình nên cứ láng vảng 
quanh đó. Nhờ khả năng ngoại cảm, thấy và giao 
tiếp được với người âm thì các nhà ngoại cảm có thể 
giảng cho họ biết là họ đã chết, không nên lệ thuộc, 
bám víu vào xác thân tứ đại nữa. 


Ngoài ra nếu các cơ sở nghiên cứu khoa học biết lợi 
dụng khả năng hiếm có của các nhà ngoại cảm đề tìm 
hiểu về thế giới vô hình sau khi chết thì sẽ nâng cao 
trình độ dân trí, bớt đi sự mê tín dị đoan hoặc quan 
niệm duy vật vô thần, chỉ lo chạy theo tiền bạc, của 
cải, quyền lực mà không biết đến đời sống tâm linh. 
Sau khi chết phải làm hôn ma mắc kẹt trong Trung 
gIỚI, sống không ra sống, mà chết cũng không ra 
chết. 


163 


Du hành ngoài thể xác 


Ngoài chuyện ngoại cảm ở trên, chúng ta cũng nên 
biệt tới khả năng thoát ra ngoài thê xác mà danh từ 
bình dân hay gọi là "xuât hôn”. 


Như đã nói ở phần trước, con người ngoài thể xác 
vỏ có nhiều thể khác như thể phách, thể vía, thê trí, 

._ Trong ngày, lúc tỉnh thức thì các thê này lồng 
vào . và hoạt động nhịp nhàng như một. Khi ngủ 
thì các thê vi tế có thê tách rời khỏi thê xác và hoạt 
động riêng. Nhưng khi tỉnh dậy thì chúng ta không 
còn nhớ những việc làm của các thê vi tế, bởi vì tế 
bào của bộ não đã ngăn lại và làm mờ đi, nếu có nhớ 
thì chúng ta chỉ nhớ mang máng tưởng như mình nằm 
mơ. 


Có những đạo dạy tu thiền để "xuất hồn" và đạo Phật 
xem đó là tà giáo, bởi vì không hướng tới mục đích 
diệt trừ tham, sân, s1 và giải thoát sinh tử luân hồi. 
Tuy nhiên, không phải vì vậy mà không có sự "xuất 
hồn". Các học giả Phật giáo rất ky dùng chữ hồn hay 
linh hồn, bởi vì đạo Phật không chấp nhận có "linh 
hồn" mà chỉ nói đến "tâm" hay "thức". Nhưng đối 
với người bình dân thì họ chỉ biết có "hồn và xác" 
thay vì "ngũ uấn". Hồn là "cái biết" vô hình nằm 
trong thể xác, cho nên gọi là hồn, linh hồn, tâm hồn, 
hay tâm thức, đối với họ cũng như nhau. Ngay cả 


164 


các thiền sư cũng đặt ra nhiều danh từ để gọi "cái 
biết" như ô ông chủ, tánh linh, tánh giác, bản lai diện 
mục, V.V... Ở đây, tôi không muốn đi sâu vào tâm lý 
học Phật giáo đề phân tách sự khác biệt giữa những 
danh từ chuyên môn, rắc rối này. Tôi chỉ muốn giới 
thiệu bạn đọc về kinh nghiệm du hành ngoài thê 
xác, tiếng Anh gọi là OBE (Out of Body 
Experience), của vài tác giả Âu Mỹ nhân dịp nói về 
ngoại cảm. 


Trước hết là Robert Monroe, một thương gia giàu có, 
sống tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ, vào khoảng thập 
niên 60. Vào một chiều chủ nhật, ông đang nằm nghỉ 
trưa trong phòng khách, bỗng nhiên có một luồng ánh 
sáng không biết xuất phát từ đâu chiếu thăng xuống 
người Ông, khiến toàn thân ông run lên và rung 
chuyên một cách kỳ lạ. Vừa ngạc nhiên và hoảng sợ, 
ông có gắng ngồi dậy, và sau một lúc thì sự rung 
chuyền (vibration) từ từ tan biến. Nhưng sau đó 
trong vòng sáu tuần, sự rung chuyền này xảy đến với 
ông thường xuyên hơn. Ông lo sợ mình bị bệnh nên 
đi khám bác sĩ nhưng họ không tìm ra bệnh gì cả. 

Vài tháng sau, trong lúc ngủ, sự rung chuyền lại xuất 
hiện, nhưng lần này ông cô gắng trần át cơn sợ, nhìn 
thắng vào nó và trong thoáng giây ông cảm thấy 
mình nhẹ nhàng bay ra khỏi thể xác và lơ lửng trên 
trần nhà. Thế rồi từ đó ông thường xuất ra khỏi thể 


* Tiếng Anh còn gọi là "astral travel" (xuất vía hay du lịch thể 
vía). 


165 


xác của mình và ghi chép lại những chuyên "du hành 
ngoài thể xác". Ông đã viết quyền "Journeys out of 
the body". Là người có đầu óc khoa học, muốn tìm 
hiểu về kinh nghiệm kỳ lạ này, nên vào năm 1978, 
ông đã sáng lập ra The Monroe Institute'? ở Virginia, 
một trung tâm nghiên cứu về những trạng thái và 
kinh nghiệm ngoài thể xác. Những sự du hành ngoài 
thể xác của ông, mà bạn có thê gọi là "xuất hồn", 
"xuất vía", hay "xuất thức", v.v... đều được các khoa 
học gia, bác sĩ, kỹ sư nghiên cứu và kiểm chứng đàng 
hoàng, nên không thê nói là hoang tưởng hay bịa đặt. 
Ông qua đời vào năm 1995, nhưng hiện nay trung 
tâm này vẫn còn hoạt động. 


Một người khác là bác sĩ Waldo Vieira, người Ba 
Tây (Brazil). Ông cũng có những kinh nghiệm du 
hành ngoài thể xác®Š (OBE) và ghi lại đầy đủ những 
dữ kiện trong cuốn sách "Projection of 
consciousness“6". Ông là người sáng lập hội IAC” 
(International Academy of ConscIousness) chuyên 
nghiên cứu về OBE. Hội này có ba trung tâm nghiên 
cứu ở Brazil, Florida (Hoa Kỳ), và Portugal (Bồ Đào 
Nha). Riêng ở Brazil và Portugal, họ có xây một 





43 tạm dịch là "Những chuyến du lịch ngoài thể xác". 

muốn biết thêm chỉ tiết, xin vào www.monroeinstitute.com 
45 Thời gian du hành ngoài thê xác của Robert Monroe và 
Waldo Vieira thường kéo dài tối đa khoảng hơn một tiếng đồng 
hồ. 

%5 tạm dịch là "Sự phóng xuất của tâm thức". 

*” muốn biết thêm chỉ tiết, xin vào www.iacworld.org 


1ó6 


phòng thí nghiệm gọi là Projectarium, thiết kế một 
cách đặc biệt như trái câu đê giúp học viên có thê 
kinh nghiệm được sự "xuât ra ngoài thê xác" dê dàng 
hơn. 


Sự khác biệt giữa những người "du hành ngoài thể 
xác" Âu Mỹ này với những người tu thiền "xuất hồn" 
ở chỗ họ không phải người tu hành mà là khoa học 
gia. Khi có những kinh nghiệm "xuất hồn" thì họ 
nghiên cứu và tìm hiểu một cách khoa học. Sau đó, 
họ chia xẻ kinh nghiệm qua sự viết sách hoặc thuyết 
trình chứ không lập thành một đạo giáo chiêu dụ tín 
đồ. Nhờ vậy sự "xuất hồn" trở thành một sự kiện 
khoa học chứ không phải là một sự huyền bí hay mê 
tín dỊ đoan. 


Những người có kinh nghiệm xuất ra khỏi thê xác, 
thường họ không biết chính xác "cái gì" đã xuất ra. 
Họ chỉ biết đơn giản là chính mình đã ra khỏi thê xác. 
Robert Monroe gọi đó là "thân thứ " (second 
body), còn bác sĩ Waldo Vierra gọi là "ý thân” 
(psychosoma). Theo huyền bí học thì "cái xuất ra" 
khỏi thể xác được gọi là thê vía (astral body), một 
trong nhiều thể vi tế của con người. Tuy nhiên nếu 
bạn muốn gọi cái đó là hồn, là vía, là phách, là tâm, 
hay thức cũng được, điều này không thành vấn đề. 
Điều quan trọng là nó cho chúng ta hiểu được con 
người không phải chỉ là cái thân. Cái thân chỉ là một 
áo khoác thô kệch nhất của tâm. 


167 


Bước tới cái chết 


Bác sĩ Elisabeth Kubbler-Ross, một chuyên gia nồi 
tiếng chuyên nghiên cứu về trường hợp của những 
người chết trong một thời gian ngắn rồi sống lại 
(Near Death Experience!#), đã đưa ra năm giai đoạn 
tâm lý mà đa số người sắp chết thường trải qua, đó là: 
phủ nhận, tức giận, mặc cả, chán nản, chấp nhận”? 


Thí dụ một người đi khám bệnh, được bác sĩ cho hay 
là mắc bệnh ung thư ở giai đoạn cuối, và chỉ còn sống 
khoảng sáu tháng nữa. Khi ấy người bệnh thường 
không tin và phủ nhận, họ nói: "không thê nào như 
vậy được!", "tôi còn quá trẻ làm sao mắc bệnh ung 
thư được?", "chắc bác sĩ lầm rồi !", v.v... và họ từ chối 
không chấp nhận sự thật. Nhiều khi họ còn tin là bác 
sĩ đã chân bệnh sai. 


Sau đó họ đi khám bác sĩ khác đề kiểm chứng với hy 
vọng là họ không có bệnh. Nhưng khi bác sĩ khác 
cũng xác định là họ bị ung thư, thì họ quay sang tức 
giận, "tôi đã làm gì mà bị bệnh ung thư?”, "tại sao lại 
ung thư mà không bị bệnh khác?", "trời cao không có 
mắt hay sao mà để cho tôi bị bệnh này?”, "tại sao lại 





*8 Near Death Experience (NDE) thường được dịch là kinh 
nghiệm cận tử, nhưng thật ra những người này đã được bác sĩ 
xác nhận là đã chết, nhưng sau đó họ hồi sinh. 

* đenial, anger, bargaining, depression, acceptance. 


168 


tôi mà không phải là người khác?", v.v... cứ thế trong 
tâm họ vùng vẫy, tức tối với trời đất, với cuộc đời, 
với xã hội, với loài người, với chính mình hoặc bất 
cứ ai mà họ có thể kết tội được. 

Trải qua một thời gian tức giận, vùng vẫy kết tội kẻ 
khác, họ ý thức được dù có tức giận cách mấy chăng 
nữa, bệnh ung thư vẫn không hết và họ đang tiễn dần 
tới cái chết. Lúc đó họ quay sang mặc cả. Mặc cả 
với ơn trên, với tất cả các đẳng thần linh mà họ biết, 
với Chúa, với Phật, với Thượng đề, "xin cho con khỏi 
bệnh thì con sẽ ăn chay một năm”, "nếu hết bệnh thì 
con sẽ bồ thí vài chục ngàn cho các cơ quan thiện 
nguyện, cứu giúp kẻ nghèo”, "con xin phát tâm 
phóng sinh môi tháng năm ngàn con cá", "con sẽ bỏ 
ác làm lành, không cờ bạc rược chè nữa", hoặc "con 
sẽ xuất gia gieo duyên", v.v... 


Mặc cả một thời gian mà không thấy ơn trên đáp ứng, 
không thấy | bệnh thuyên giảm thì họ bắt đầu chán 
nản, buôn rầu, sợ hãi, tuyệt vọng, vì biết mình không 
thê thoát chết. Ở giai đoạn này người bệnh thường 
tủi thân, gặp một chút gì trái ý là mủi lòng, than khóc. 
Khi biết mình chắc chắn sẽ chết thì từ từ họ bước 
sang giai đoạn chấp nhận. Chấp nhận mình thực sự 
sắp chết và sửa soạn đón nhận cái chết. 

Năm giai đoạn trên không phải ai cũng phải trải qua, 
đó chỉ là một quan niệm đúc kết từ sự nghiên cứu của 
Bác sĩ Kubbler-Ross. Có những người chỉ trải qua 


169 


một hay hai giai đoạn, hoặc ba, bốn giai đoạn, hoặc 
cả năm giai đoạn. Tuy nhiên điều quan trọng là nếu 
chết vào giai đoạn cuỗôi, tức là chết với tâm chấp 
nhận thì xem như chết bình an, không mắc kẹt trong 
Trung giới. Còn chết với tâm trạng phủ nhận, hay 
tức giận thì có thê bị mắc kẹt trong cõi Trung giới, 
chết mà không ý ý thức được mình đã chết nên cứ lắng 
vắng, quanh quân ở thế giới loài người. 


Vì thế nên đạo Phật thường dạy chúng ta luôn suy tư, 
quán chiếu về vô thường, vô ngã đề có thê ra đi, từ bỏ 
thế gian một cách bình an, không luyến tiếc. Nhờ 
quán chiếu vô thường mà chúng ta làm quen dần với 
cái chết, biết cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, có thể 
đến ngày mai, hoặc chiều nay. Quán chiếu vô thường 
và chết sẽ giúp chúng ta sống trọn vẹn từng ngày và 
cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Bởi vì nếu ngày mai 
mình chết thì hôm nay đâu cần phải ăn thua đủ với 

ai? Nếu tháng tới mình chết thì đâu cần phải cong 
lưng chạy đông chạy tây kiếm thật nhiều tiền? 
Thường quán chiếu vô ngã, biết tất cả sự vật trên đời 
này không có cái gì là của mình, và nhất là không thể 
mang theo được qua cõi chết, vậy thì tội gì tham đắm, 
tích trữ tiền bạc mà không đem ra tiêu xài, giúp đỡ kẻ 
khác? 


170 


Dính mắc 


Trong một ngôi chùa trên núi vắng, có một Hòa 
thượng và năm đệ tử. Tắt cả đều tu hành nghiêm 
chỉnh, không giao thiệp nhiều với dân làng. Chùa chỉ 
mở cửa đón tiếp Phật tử mỗi tháng hai lần vào ngày 
rằm và mồng một. Ngoài giờ tu hành, tăng chúng 
trồng rau cải sau chùa để có đồ ă ăn tự túc. Riêng vị 
Hòa thượng già, ngài thích trồng mía và hàng ngày 
thường ra vườn chăm sóc khóm mía của mình. Cuộc 
sông tu hành êm ả trôi qua, một hôm Hòa thượng bị 
trúng gió và đột ngột viên tịch không kịp triệu tập đệ 
tử đề trăn trồi. 


Vài tháng sau, có một vị cao tăng từ phương xa trên 
đường hoằng pháp ghé đến chùa nghỉ chân vài ngày. 
Chư tăng trong chùa biết đây là một bậc đắc đạo nên 
thân hành đảnh lễ cung thỉnh ngài từ bi nhập định 
xem sư phụ của họ đã siêu sinh Cực Lạc hay chưa? 
VỊ tăng nhập định xong liền dẫn đại chúng ra sau 
vườn chỉ vào bụi mía và bảo "thầy của quý vị đã tái 
sinh làm một con sâu trong đó". Đại chúng không ai 
tin, nhưng vị cao tăng từ bị chỉ rõ hơn, bảo một thầy 
nhẹ tay vạch cây lá ra và mọi người đều nhìn thấy 
một con sâu mía to mập dị thường đang nằm bên 
trong. Vị cao tăng bảo một người bắt con sâu ra đưa 
cho ngài. Kỳ lạ thay, khi bị đưa trước vị cao tăng thì 
con sâu ngóc đầu lên xuống ba lần như đảnh lễ rồi 


171 


năm yên chờ lệnh. Khi đó vị cao tăng bèn khai thị: 
"Vì tâm đam mê, dính mắc vào cây mía nên ông đã 
tái sinh làm con sâu mía, thật uống phí cả đời tu 
hành, nay có nhân duyên gặp ta, ông hãy tỉnh giác xả 
bỏ cây mía mà đi đầu thai, sớm trở lại thân người, 
xuất gia tu hành". Con sâu nghe xong, ngóc đầu lên 
xuống ba lần như đảnh lễ tạ ơn rồi lại nằm yên. Sau 
đó ngài đem con sâu vào chánh điện để lên bàn thờ 
và bảo đại chúng tụng một thời kinh cho nó. Sau thời 
kinh người ta nhìn lại thì con sâu đã chết từ hồi nào. 
VỊ cao tăng kia bảo các đệ tử thi hành lễ hỏa táng cho 
con sâu như một vị tăng và cho hay nó đã rời bỏ xác 
sâu mà đi tái sinh. Chỉ vì tâm luyến tiếc dính mắc 
vào cây mía trước khi chết mà vị Hòa thượng kia tái 
sinh làm con sâu quanh quần trong khóm mía của 
mình. 


Theo tâm lý học Phật giáo, cái ý niệm chót trước khi 
chết chính là động cơ dẫn đi tái sinh. Nếu trước khi 
chết mà nghĩ đến đức Phật A Di Đà hay cảnh giới 
Cực Lạc thì tâm sẽ tái sinh cảnh Cực Lạc. Nếu trước 
khi chết mà thương tiếc vợ con, nhà cửa, tài sản thì 
tâm sẽ tìm đường trở lại với vợ con, nhưng tiếc thay 
khi trở lại (nêu may mắn được làm người) thì phải 
trải qua tiến trình của một thai nh1, và sau đó đâu còn 
gặp được vợ con, của cải như mình tưởng. Nhiều 
người xuất gia tu hành, từ bỏ gia đình, của cải, cầu 
giải thoát, nhưng sau đó lại dính mắc vào nhiều thứ 
khác như chùa to, tượng lớn, danh vọng, địa vị, hoặc 


172 


những thứ nhỏ nhặt như y bát, đồ cô, cây kiếng, ăn 
uông, V.V... 


173 


Cần thận tâm sân khi chết 


Vua A Dục (Asoka) là một nhà vua nồi tiếng ủng hộ 
Phật Pháp, chính ông là người đài thọ cho lần kết tập 
kinh điển lần thứ ba, đã từng xây 84.000 cảnh chùa, 
và 84.000 cái tháp. Chưa có ông vua nào ủng hộ Phật 
Pháp hết lòng như ông. Ngoài ra ông còn có hai 
người con, một hoàng tử và một công chúa xuất gia 
đắc quả A la hán. 


Khi sắp lâm chung, vua ra lệnh đem của cải trong 
kho ra làm lễ bố thí trọng đại để cầu phước trước khi 
mắt. Nhưng vị quan giữ kho phản đối, nói rằng từ 
trước tới nay vua đã bố thí quá nhiều nên kho đã cạn, 
không thê bố thí được nữa. Nhà vua nghe lời phản 
đối ấy lẫy làm tức giận nghĩ: "Khi ta còn mạnh khỏe 
không ai dám trái lệnh của ta. Hôm nay thừa dịp ta 
lâm trọng bệnh sắp từ trần nên tên này dám cả gan cãi 
lệnh ta. Thật là hỗn láo, tội đáng chém đầu". Mới 
nghĩ tới đây thì vua băng hà. Vì tắt thở trong cơn sân 
hận nên vua tái sinh làm rắn độc trong vườn ngự 
uyên, chờ cơ hội thuận tiện cắn chết ông quan giữ 
kho để trả thù. 


Suốt đời làm biết bao chuyện phước đức khó ai bì 
kịp, vậy mà trước khi chết, không làm chủ được tâm, 
đề cơn sân nỗi lên dẫn đi tái sinh làm loài rắn độc. 
Thật là oan uống! 


174 


Đại đức Mahindra là con trai của vua, đã chứng quả 
A la hán, muốn biết Phụ vương tái sinh về đâu nên 
dùng thần thông xem xét, thấy vua cha vì sự oán hận 
nhất thời mà phải tái sinh làm rắn độc. Ngài liền hiện 
đến trước mặt răn độc khuyên răn: "Tâu Phụ vương, 
vì lòng oán hận mà ngài thác sinh vào loài súc sinh, 
nếu ngài cố cắn chết vị quan ấy thì đời đời oan trái sẽ 
không bao giờ chấm dứt. Xin Phụ vương hãy từ bỏ ý 
định ấy và giữ gìn tâm ý cho trong sạch". 


Rắn độc nghe lời dạy bảo, cô giữ gìn tâm ý trong 
sạch, nhịn ăn mà chết. Sau khi chết, vua tái sinh lên 
CỐI trỜI. 


Ý niệm cuối cùng trước khi tắt thở chính là động lực 
dẫn đi tái sinh. Do đó người tu cần phải làm chủ tâm 
ý. Làm chủ được tâm ý thì làm chủ được tái sinh. 
Nhiều người tu phước, cúng dường bố thí, cứu giúp 
kẻ nghèo khổ, bệnh hoạn, v.v... nhưng nếu thiếu tu 
tập thiền định, không làm chủ được tâm ý thì khi chết 
lỡ bị ai đó làm trái ý, nỗi sân lên rồi tắt thở thì chắc 
chắn bị đọa vào ba đường ác. 


Người tu Tịnh độ, cả đời niệm Phật chỉ mong sao 
trước khi chết, ý niệm cuối cùng nhớ đến đức Phật A 
Di Đà thì bảo đảm sinh về Cực Lạc. Nhưng nếu 
niệm Phật mà không diệt trừ tham, sân, s1, thì trước 
khi chết những ý niệm tham, sân, si vẫn có thê thừa 
cơ hội tứ đại sắp tan rã nồi lên làm loạn, giống như 
quan giữ kho thừa lúc vua thoi thóp sắp tắt thở thì cãi 


175 


lệnh, lúc đó thật khó mà về Cực Lạc được. Bởi thế, 
tôt nhât là vừa niệm Phật vừa tu tập diệt trừ tham, 
sân, s1 thì bảo đảm sẽ tái sinh về Cực Lạc. 


176 


Theo ý người chết hay người sống? 


Một cô Phật tử nọ ở Canada kê rằng cô thường nằm 
mơ thấy mẹ hiện về nhiều lần trách tại sao lại để cho 
người ta mồ xẻ thân thê của bà lấy đi các bộ phận? 
Cô rất hoang mang không biết mình có làm lỗi 
không? 


Số là mẹ cô bị bệnh nặng rơi vào hôn mê hoàn toàn 
(coma"9), tiếc thay trong lúc sống người Việt Nam rất 
ít đề ý ý tới những chuyện viết di chúc, hoặc ủy nhiệm 
thư (nếu bị coma thì ai là người quyết định số phận 
dùm mình?), nên khi bà bị hôn mê như vậy, nhà 
thương đã gọi gia đình đến đề giải quyết có nên rút 
ông thở và tiếp thức ăn để bà ra đi sớm hay không? 
Vì để bà nằm lâu trong trạng thái thực vật như vậy 
không ích lợi gì mà chỉ tốn tiền gia đình. 

Cô là một Phật tử, thọ Bồ tát giới, và có biết đến việc 
hiến bộ phận nội tạng, nên cô thuyết phục gia đình bố 
thí các bộ phận thi thể của mẹ. Ai ngờ sau đó, cô 
thường nằm mơ thấy mẹ hiện về than trách. 


Việc làm của cô mới nhìn qua có vẻ tốt vì cứu được 
nhiều người khác, nhưng cô quên mắt là cô đã bố thí 
bộ phận trong cơ thê của mẹ chứ không phải của cô. 





50 Coma: não bộ ngưng hoạt động nhưng các bộ phận khác vẫn 
còn tốt. 


177 


Như đã nói trong bài "Bồ thí máu" ở trước, "những 
người còn bám víu, ái luyến, cưng chiều cái thân của 
mình quá thì không nên làm giây hiến bộ phận, vì 
thân thể là cái mà con người bám víu nặng nhất, cho 
đó là Ta, là mình. Những người này sau khi chết, nêu 
thấy ai mô xẻ lấy đi bộ phận của mình thì sẽ tức giận 
và khó siêu thoát". Khi sống tánh tình làm sao thì 
sau khi chết cũng như vậy. Nếu lúc sống, bà không 
biết gì về Phật Pháp, hoặc chỉ biết sơ như đi chùa 
tụng kinh, lạy Phật, làm công quả, nhưng còn bám 
víu nhiều vào cái thân của mình thì sau khi chết 
đương nhiên bà đâu có muốn ai cắt xẻ thân mình lấy 
đi các bộ phận bên trong. Và nếu bị cắt mắt thì bà 
hiện về than trách cũng là chuyện dễ hiểu. 

Việc cô này có thê làm là hằng đêm, trước khi đi ngủ, 
nên tĩnh tâm vài phút nói với mẹ mình là cô rất ăn 
năn, xin lỗi việc cho phép "hiến bộ phận của bà”, và 
cầu xin bà tha thứ cho cô. Vì cô vô tình đã làm theo 
ý của người sống chứ không theo ý của người chết! 


Có một bà cụ chuyên tu Tịnh Độ, lúc sống thường lui 
tới chùa tụng kinh niệm Phật cầu vãng sinh Cực Lạc. 
Bà cũng dặn con cái là khi bà chết thì nhớ mời thầy 
trụ trì tới tụng kinh cầu siêu cho bà. Con cái của bà 
rất có hiếu nhưng lại tu theo Thiền, nên đến ngày bà 
cụ chết, họ vâng lời mời thầy trụ trì tới tụng kinh 
Tịnh Độ cho bà, nhưng đồng thời cũng mời các tăng 
ni phái Thiền tới làm lễ. Thây Tịnh Độ vừa cầu 
nguyện cho bà siêu sinh Cực Lạc xong, thì tới phiên 


178 


thầy Thiền nhắn nhủ bà cứ yên chí đừng đi đâu hết, 
vì Ta Bà là Tịnh Độ, hãy trở về đây với con cháu. 

Tội nghiệp hương linh bà cụ, vừa xuất ra khỏi xác 
nghe lời thầy Tịnh Độ khuyên, sắp sửa đi theo Phật 
Di Đà thì bị gọi giật trở lại. Nhưng may thay lúc còn 
sống, bà cụ chuyên tu niệm Phật, tuy không hiểu 
nhiêu về Phật Pháp nhưng đã gieo khá nhiêu chủng tử 
niệm Phật, nhớ Phật, nên tuy nghe thầy Thiền khuyên 
một câu đầy thiền vị, bà có khựng lại nửa giây vì 
nghe lạ tai, nhưng sau đó vẫn tiếp tục theo Phật và 
không về báo mộng, trách mắng con cái "đâu có ai 
bảo chúng bay mời thiền sư đến cầu siêu cho mẹ?". 


Có một cặp vợ chồng nọ rất thương yêu nhau và sống 
khá hạnh phúc. Nhưng những cặp vợ chồng hạnh 
phúc thì lại hay bị sinh ly tử biệt. Ông chồng mới 
ngoài 60 tuôi đã qua đời đột ngột vì tai biến mạch 
máu não. Bà vợ ở lại với bốn đứa con đã trưởng 
thành. Vì quá nhớ thương chồng nên chỉ một năm 
sau bà lâm bệnh nặng và bác sĩ khám phá ra bà bị ung 
thư phôi. Khi nghe vậy, bà không còn muốn sống mà 
muôn chết đề hy vọng gặp lại chồng bên cõi âm. 
Nhựng mấy đứa con không muôn lìa mẹ, chúng cứ 
năn nỉ "mẹ ơi, ráng sông đừng bỏ tụi con". Thật là 
tội nghiệp cho bà, thân đã bị bệnh khổ hoành hành 
ngày đêm, mà nay tâm lại bị cắn rứt đêm ngày. Phần 
thì muốn chết để hy vọng gặp lại chồng, nhưng phần 
thì không nỡ ra đi bỏ con cái. Thật đúng là sông đở, 
chết đở. Chết không được mà sống cũng không 


179 


xong. Nhưng rồi cuối cùng bệnh ung thư di căn nên 
bà đã chết. Và vì chết trong mặc cảm tội lỗi bỏ rơi 
con cái nên bà không siêu thoát. Mẫy đứa con 
thương mẹ, níu kéo mẹ nên vô tình đã làm hại mẹ 
mình. Thật là đáng thương! Thương nhau, ái luyến 
trong vô minh chỉ làm khổ nhau thêm. Nếu mấy đứa 
con biết thương mẹ thì sẽ khuyên bà "mẹ hãy yên 
lòng ra đi theo ba, chúng con đều đã trưởng thành và 
biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau, mẹ đừng có lo". 
Nói được như vậy thì ước mong theo chồng của bà 
được toại nguyện, và cùng lúc trút đi mặc cảm tội lỗi 
bỏ rơi con cái của bà. Nói được như vậy là đã "cầu 
siêu" cho mẹ. Còn ngược lại cứ gào khóc thảm thiết 
rồi mời hàng chục : tăng ni tới làm lễ "cầu siêu" cho 
mẹ thì mẹ mình vẫn lạc lõng ở cõi trung giới, chẳng 
biết đi đâu, mà cũng chẳng biết về đâu, muốn về với 
các con không được mà ra đi theo chồng cũng không 
xong. 


Nếu mình là Phật tử mà cha mẹ theo đạo Chúa, khi 
chết muốn mời mấy Cha đến làm lễ rửa tội, xức dầu 
Thánh, v.v... thì mình cũng nên chiều theo ý của cha 
mẹ. Đó là từ bi và trí tuệ. Còn cứ khăng khăng nhất 
định mời thầy cô tới tụng kinh cầu siêu cho cha mẹ 
thì đó là vô minh có chấp, thiếu từ bi, làm cho cha mẹ 
không siêu thoát. 


180 


Bên kia cửa tử 


Khi đi hành hương hay du lịch, bạn ghé đến khách 
sạn ở vài hôm, khi ra đi bạn có luyến tiếc phòng ngủ 
hoặc các nhân viên của khách sạn không? Hay bạn 
vui vẻ ra đi tiếp tục cuộc hành trình? 


Sống ở đời cũng vậy, bạn chỉ là một khách du lịch, 
ghé đến đây chơi 60, 70 năm, rồi ra đi. Nhưng khi 
đến đây chơi, bạn quên mắt mình là kẻ du lịch, say 
mê bám víu vào những thứ không phải thật sự của 
mình như nhà cửa, vợ chồng con cái. Nhà cửa chỉ là 
khách sạn, gia đình người thân cũng như các nhân 
viên khác sạn, họ tiếp đón mình trong một thời gian 
rồi đường ai nấy đi. 

Chúng ta đến cuộc đời này bằng cửa sinh, và sẽ rời 
cuộc đời bằng cửa tử. Ở đời ai cũng phải ‹ chết, nhưng 
không ai chịu sửa soạn và tìm hiểu cái chết. Vì 
không biết. rõ về cái chết nên người ta rất sợ chết. 

Nếu biết về cái chết thì chắc sẽ bớt sợ hơn. Ví như 
chúng ta từng sống trong một căn nhà và biết rõ vị trí 
phòng ốc đồ đạc, lỡ gặp khi cúp điện tối om, chúng ta 
không sợ hãi mà vẫn biết đường qua lại trong bóng 
tối. 

Các đạo giáo đều nói đại khái về bên kia cửa tử. Tựu 
chung có thể chia làm hai loại tư tưởng: tin có luân 
hồi và không tin luân hồi. Loại không tin luân hồi 


181 


như đạo Chúa, đạo Hồi, thì nói có thiên đàng và địa 
ngục. Kẻ nào tin Chúa hay Thượng Đề (Allah°) thì 
sau khi chết được lên thiên đàng, còn kẻ không tin 
Chúa hay Thượng Đề thì sau khi chết phải xuống địa 
ngục đời đời. Loại tin có luân hồi như đạo Phật, đạo 
Ấn Độ, thì nói sau khi chết linh hồn sẽ theo nghiệp 
mà đi tái sinh trong nhiều cảnh giới khác nhau. 


Các Lạt ma Tây Tạng đa số được học về cuốn Tử 
Thư (Bardo Thodol”) nên ít sợ chết hơn người 
thường, vì họ biết trước những gì sẽ xảy ra sau khi 
chết. 


Ngày nay ở Âu Mỹ có rất nhiều người chết trong một 
thời gian ngắn rồi sông lại, sau đó họ viết sách kê lại 
đã thấy những gì. Những người này thường được các 
bác sĩ, giáo sư đại học kiểm chứng, và sách của họ 
bán rất chạy. Chúng ta không thể tìm đọc hết các loại 
sách này, nhưng bạn có thể tìm đọc cuốn sách "Trở 
về từ cõi sáng" của ông Nguyên Phong trích dịch rất 
hữu ích cho sự tìm hiểu về đời sống bên kia cửa tử do 
những người chết hồi sinh trong thời hiện đại. 


Trong kinh Hoa Nghiêm có nói “Tin là mẹ sinh ra các 
công đức", có được một niềm tin chân chánh là điều 
rất khó. Tất cả đều là lòng tin, đù bạn không tin cái 
gì đi nữa thì đó cũng là một loại tin. Bạn tin sự suy 
nghĩ hay kiến thức của mình là đúng nhất nên bạn 


5! Allah: Thượng Đề của đạo Hồi. 
3 Do ngài Liên Hoa Sinh (Padmasambhava) trước tác. 


182 


không tin ai khác. Tin có một đời sống sau cái chết 
là chuyện cá nhân, không ai có thê bắt bạn tin hay 
không tin. 


Nếu bạn tin đời sống vẫn tiếp tục sau khi chết thì bạn 
sẽ có thái độ gì đối với sự chết của chính mình và 
người thân? Bạn sẽ hoảng sợ bám víu vào cái thân 
xác già yếu, bệnh hoạn hay an nhiên xả bỏ nó như 
một chiếc áo cũ? Bạn sẽ buồn rầu, than khóc khi 
người thân sắp chết hay bình tĩnh an ủi cho họ yên 
lòng ra đi? 


183 


Ai chết ? 


Khi một đứa trẻ mới sinh ra đời thì cha mẹ, ông bà, 
gia đình đều vui mừng. Khi một người già, hoặc 
bệnh, hoặc bị tai nạn chết thì những người thân đều 
đau buồn, thương tiếc. Sinh tử, sống chết là hai mặt 
của cuộc đời, giông như hai mặt của đồng tiền, không 
thể tách rời. Sinh là bắt đầu sự sống, và chết là chấm 
dứt sự sống. Sinh là xuất hiện, chết là biến mất. Có 
sinh thì phải có chết. Nhưng chết rồi thì sao? Và ai 
chêt? 


Xưa nay người ta đều nghĩ chết là hết, tim ngừng 
đập, thân thê lạnh ngắt, để lâu sẽ thối rữa nên phải 
đem chôn hoặc thiêu, và sau đó người chết không còn 
hiện hữu nữa. Thế nhưng những nhà "ngoại cảm" có 
khả năng thấy và tiếp xúc được với họ, như vậy thì 
họ vân còn “sông”, vần còn hiện hữu dưới một hình 
sắc vi tế mà mắt trần không thấy được. 


Giả dụ xưa nay bạn chưa hề biết đến những nhà 
"ngoại cảm” và chỉ tin kinh Phật thôi, thì trong kinh 
cũng nói sau khi chết, chúng sinh đi tái sinh trong sáu 
nẻo luân hồi: địa ngục, nga quỷ, XM: sinh, người, A tu 
la, trời. Và như thế thì "sự sóng" của chúng sinh đâu 
bao giờ chấm dứt, chỉ có thay hình đổi dạng, thay 
quần đổi áo. Nếu tạo nghiệp thiện thì khoác áo 


184 


người, A tu la, trời. Nếu tạo nghiệp ác thì phải khoác 
áo địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. 


Ở đây chúng ta không phủ nhận sự sống và chết, bởi 
vì đó là những hiện tượng có thật. Người sống thì đi 
đứng, nói năng, làm việc, còn người chết thì nằm 
cứng đơ, không nhúc nhích. Nhưng sự sống và chết 
mà chúng ta vừa nói chỉ là sự bắt đầu và chấm dứt 
của một thể xác (mà mắt thịt trông thấy được), không 
phải của một con người, hay một chúng sinh. 


Xưa nay chúng ta lầm chấp con người và thê xác là 
một, tự cho mình là xác thân, và xác thân chính là 
mình. Vì lầm chấp như vậy, nên khi xác thân tan rã 
thì tưởng là mình chết. Nhưng xác thân được cấu tạo 
bởi các nguyên tử thô trọc, và điều khiển bởi cái tâm 
vi tế. Đến khi sinh lực (hay mạng căn) là chất keo, 
cột thân với tâm, tiêu mòn thì thân và tâm tách rời 
nhau. 

Thuở xưa có những đạo sĩ luyện đơn làm thuốc 
trường sinh bắt tử, vì họ không muốn chết, nhưng họ 
chỉ làm được tối đa là trường sinh bất lão, giữ cho 
thân thể trẻ trung tới vài trăm tuổi nhưng rôi cũng đến 
lúc nó phải tan rã. 


Trong thiền tông dạy chúng ta trở về sống với ông 
chủ (hay bồn lai diện mục), có nghĩa là nhớ lại mình 
vốn là cái tâm bắt sinh bắt diệt. Tâm tự nó không 
sinh diệt, không bao giờ chết, nhưng vì chúng ta quên 
mắt cái tâm (nói rõ hơn là tâm tự quên mắt bản chất 


185 


của nó) và tưởng mình là cái thân, nên khi mất thân 
này thì lo sợ, mau đi tìm thân sau đê gá vào. 

Theo quy ước thế gian, khi tim ngừng đập thì gọi là 
chêt, nhưng theo chân lý tuyệt đôi thì chăng có AI 
chết cả. 


Bạn chưa hè chết và sẽ không bao giờ chết. Bạn chỉ 
thay quần đổi áo mà thôi! Bạn đã hiện hữu từ vô thi, 
và sẽ tiếp tục hiện hữu dưới nhiều hình thức khác 
nhau. Người thân của bạn cũng vậy, họ không bao 
giờ chết, khi tắt thở họ chỉ rũ bỏ một bộ áo cũ để 
bước sang một cảnh giới khác và tiếp tục sự sống. 


Có những người nghĩ chết là hết, không còn gì cả, đó 
là châp đoạn. 


Có những người nghĩ sau khi chết, mình sẽ còn hoài 
trong cõi âm hoặc lên thiên đàng hoặc xuống địa 
ngục, nếu là người nam thì sẽ mãi là người nam, nếu 
là người nữ thì sẽ vĩnh viễn là người nữ, nếu là vua 
thì sẽ là vua, nêu là thường dân thì sẽ mãi là thường 
dân, v.v... lúc sống là cái gì thì sau khi chết sẽ vĩnh 
viễn là cái đó không thay đổi, đó là chấp thường. 

Nói bạn không bao giờ chết, đây không phải là chấp 
thường, mà là hằng. hữu và hằng chuyền, trong Duy 
Thức Học gọi là "hằng chuyển như bộc lưu". Bạn là 
sự biểu hiện (mamifestation) của dòng tâm thức trôi 
chảy bất tận. Bạn vừa là nước mà cũng vừa là sóng. 
Sóng có to có nhỏ, có lên có xuống, nhưng dù to nhỏ 
hay lên xuống, bản chất thật sự của sóng vẫn là nước. 


186 


Nếu bạn sợ chết thì nên nhớ rằng chỉ có cái thân chết 
chứ tâm không bao giờ chết. Bạn chính là cái tâm vô 
sinh diệt. Điều quan trọng là khi còn mang thân này, 
bạn có làm được điều gì an vui, lợi ích cho chính 
mình và kẻ khác không? Có học hỏi được gì trong 
"trường đời" để tiến hóa không? Nếu học hỏi và làm 
lợi ích cho mình và người thì sau khi cởi bỏ cái áo cũ 
tứ đại này, bạn sẽ khoác vào một cái áo mới tốt đẹp 
hơn. Nếu chỉ lợi mình mà hại người thì lần tới bạn sẽ 
khoác vào một cái áo tệ hại hơn như áo trâu, bò đề 
kéo cày trả nợ, hoặc những áo tàn tật, bệnh hoạn để 
kinh nghiệm sự khổ đau mà bạn đã gieo cho người 
khác. Bài học lớn nhất trong trường đời chính là sự 
thương yêu, biết hy sinh và giúp đỡ kẻ khác. 


187 
Sách Tham Khảo 


Besant, AnnIe: 

Lhomme et ses corps 
Brennan, Barbara Amn: 

Hands of light 

Light emerging 
Brinkley, Dannion: 

Saved by the light 
Browne, SyÏÌvia: 

VỊsits from the afterlife 

Life on the other side 

The other side and back 
Buhlman, William: 

Adventures beyond the body 
DuBois, Allison: 

Dontt kiss them good-bye 
Eadle, Betty: 

Embraced by the light 
Emoto, Masaru: 

Hidden messages of water 

The true power of water 
Kubbler-Ross, Elisabeth: 

On death & dying 
Leadbeater, CW: 

Lhomme visible et Invisible 

Le plan astral 

Le plan mental 


188 


Monroe, Robert: 
Journeys out of the body 
Nguyên Phong: 
Trở về từ cõi sáng 
Van Praagh, James: 
Ghost among us 
Vịieira, Waldo: 
ProJection of conscIousness 


189 
Vài nét về tác giả 


Thây Thích Trí Siêu sinh năm1962 tại Sàigòn. Năm 
1985 nhập chúng tu học tại Tự-Viện Linh-Sơn, tỉnh 
Joinville-le-Pont, Paris. Năm 1987 thọ cụ túc giới với 
Hòa Thượng Thích Huyền-Vi. 


Mặc dù xuất thân từ Đại Thừa, Thầy vẫn tầm sư học 
đạo, không ngần ngại du phương tham vấn học hỏi 
với các thầy thuộc nhiều truyền thống khác như: 
Nguyên Thủy, Zen, và Kim Cang thừa Tây Tạng. 


Đề chia xẻ kinh nghiệm và kiến thức của mình, thầy 
đã viết và dịch: 
Thiền Tứ Niệm Xứ 
Bồ Thí Ba La Mật 
Đại Thủ Ấn 

Vô Ngã 

Bồ Tát Hạnh 

Xin Cứu Độ Mẹ Đất 
Đạo Gì ? 

Góp Nhặt 

Ý Tình Thân 

Tâm và Ta 


hftp://Irisieu.Íree.ƒr 


